TS. TRẦN TRUNG NINH - PHẠM THỊ BÌNH - NGUYẼN thị kim thành 


HỌC TỐT 


r 

[■11 


0 

k «li 

m 


II 


( Tái bản lần thứ nhất) 


nọc 

1 ) 

















TS. TRẨN TRUNG NINH - PHẠM THỊ BÌNH - NGUYÊN THỊ KIM THÀNH 


HỌC TỐT 

HÓA HỌC 8 

(Tái bản lần thứ hai) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC guốc GIA HÀ NỘI 



HỌC TỐT HÓA HỌC 8 

Trần Trung Ninh - Phạm Thị Bình - Nguyễn Thị Kim Thành 


NHÀ XUẤT BẢN ĐAI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại: (04) 39714896: (04) 39724770; Fax: (04) 39714899 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giám đốc: PHÙNG QUỐC BẢO 

Tống biên tập: PHẠM THỊ TRÂM 


Chịu trách nhiệm nội dung 

Biên tập: TRẦN THANH TIẾN 

Trình bày bìa: QUÔC VIỆT 


Đổi tác liên kết xuất bản: 

CÔNG TY SÁCH - THIẾT BỊ GLẤO DỤC ĐỨC TRÍ 


Mã số 1L-140 ĐH2009 

In 3.000 cuốn, khổ 16 X 24 cm tại Công ty TNHH In Bao Bì Hưng Phú 
Sổ xuất bản: 212-2009/CXB/13-35/ĐHQGHN, ngày 11/3/2009 
Quyết định xuất bản số: 140 LK.-TN/XB 
In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2009. 



LỜI NÓI ĐẦU 


“Học tốt Hóa học 8” được biên soạn theo chương trình mới 
nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giúp các em có thêm tài liệu 
tham khảo, rèn luyện kĩ năng giải bài tập hóa học và bồi dưỡng lòng 
yêu thích, từ đó học tốt môn Hóa học ở mỗi chương đều được trình 
bày theo những nội dung sau: 

Phần A: Tóm tắt kiến thức cơ bản của chương 
Phần B: Bài tập có và không có lời giải 
Phần C: Vui để học 

Chúng tôi mong rằng quyển sách sẽ là một tài liệu tham khảo 
bổ ích cho các thầy cô giáo và các bạn học sinh. 

Chúng tôi xin ghi nhận và cám ơn các ý kiến đóng góp của các 
bạn đọc để quyển sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau. 

Tác giả 


3 



Chương 


CHẤT- NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 


A- KIẾN THỨC Cơ BẢN 
1. Chất 

1.1 Vật thể 

Vật thể gồm vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo. 

- Vật thể tự nhiên như núi, sông, cây cỏ, ngươi và động vật... 

- Vật thể nhân tạo như các đồ dùng cá nhân (quần áo, giày dép, chãn màn, 
tivi, tù lạnh...), các công cụ sản xuất (máy tính, máy kéo, máy cày, nhà 
máy...), các phương tiện đi lại (tàu thuỳ, tàu hoả, tàu vũ trụ, máy bay, ôtô, 
xe máy, xe đạp...) 

Một vạt thể có thể do một hay nhiều chất tạo nên. 

- Một chậu đồng chỉ do đổng kim loại tạo nên. 

- Chiếc xe ô tô được tạo bởi thép, nhôm, thuỷ tinh, cao su, chất dẻo,... 

1.2. Chối 

Ngày nay, người ta đã biết hàng chục triệu chất khác nhau, chúng tạo nên các 
vật thể. Các chất thường gặp như muối ãn, đường, nước, đá vôi... 

Mổi chất có những tính chất riêng như muối ăn có vị mận, đường có vị ngọt, 
đá vôi không tan trong nước... I 

Chất có thể bị biến dổi trạng thái nhưng vẫn giữ nguyên chất ban đầu gọi là 
hiên tượng vật lí. Ví dụ như hiện tượng bay hơi, đông ‘đặc, hoà tan, kết tinh ... 

Chất có thể biến đổi thành chất khác, gọi là hiện tượng hoá học. 

1.3. Hỗn hợp 

Khi có hai hay nhiéu chất trộn lẫn với nhau ta được hỗn hợp. 

Hỗn hợp không có tính chất nhất định. Tính chất cùa hỗn hợp thay đổi và phụ 
thuộc vào bản chít, thành phần của các chất. Ví dụ paraíin (nến) là một hỗn hợp 
các hiđrocacbon rắn, nó không có nhiệt độ nóng chảy cố định. 

Khi trộn các chất thành hỗn hợp có sự bảo toàn về khối lượng nhưng không 
bảo toàn về thể tích. Ví dụ trộn hai thể tích rượu và nước, thể tích hôn hợp nhỏ hơn 
tổng thể tích của rượu và nước ban dầu. Lí do là các phân tử nhỏ xâm nhập vào 
khoảng trống giữa các phân tử lớn, tương tự như khi ta trộn cát với sỏi. 

Tách chất ra khỏi hỗn hợp: 


5 



- Dựa vào tính chất vật lí khác nhau để tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp. 

- Dựa vào độ tan khác nhau, lọc tách chất không tan để tách riêng cát ra khỏi 
hỗn hợp muối ãn và cát. 

- Dựa vào nhiệt đô sôi khác nhau: chưng cất hoặc làm bay hơi để tách chất có 
nhiệt đô sôi thấp hơn.. Ví dụ như nấu rượu, tách rượu ra khỏi hỗn hợp ruợu nước, 
phơi nước biển để nưóc bay hơi còn lại muối ãn. 

2. Nguyên tử 

2.1. Nguyên tử là gì? 

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ (hạt vi mô) tạo nên các chất. Mỗi chất được tạo 
nên từ một (đơn chất) hay nhiều loại nguyên tủ (hợp chất). 

Để biểu thị kích thước của nguyên tử, người ta thường dùng đơn vị Angstron 

(A) hay nanomet (nm). 

0 0 

1 A = I0' 10 m lnm = 10‘ 9 m lnm = 10 A 

Các loại nguyên tử khác nhau có kích thước khác nhau. Nguyên tử hiđro là 
nguyên tử nhỏ nhất, có đường kính khoảng 0,1 nm (1 A). 

2.2. Hạt nhân và vỏ nguyên tủ 

Nguyên tử được tạo nên bởi hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử 
gồm một hay nhiều electron mang điện tích âm. 

2.3. Hạt nhân gồm proton và notron 

Hạt nhân nguyên tử gồm các hạt proton mang diện tích dương và các nơtron 
không mang điện. Hai loại hạt này có khối lượng gần bằng nhau. Mỗi hạt proton có 
điện tích 1 +. 

2.4. Sô'lượng và chuyển động của các electron trong nguyên tử 

- Trong nguyên tử, số lượng các electron bằng số lượng các hạt proton 
trong hạt nhân. Mỗi hạt electron có điện tích 1-, do đó, nguyên tử trung hoà vể 
điệnT 

2.5. Khối lượng của proton, notron và electron 
m p = 1,6726 X 10' 27 kg 

m n = 1,6750 X 10' 27 kg 
m t = 9,1095 X 10 31 kg 

Qua số liệu trên, có thể biết rằng khối lượng của hạt proton xấp xỉ bằng khối 
lượng hạt nơtron và lớn hơn gần 2000 lần khối lượng của hạt electron. Do dó có thể 
kết luận là hầu hết khối lượng của nguyên tử tập ưung ở hạt nhân, khối lượng của 
các electron là không đáng kể, có thể bỏ qua. 


6 



3. Nguyên lố hoá học 

3.1. Nguyên tô hoá học là gì? 

Nguyên tô' hoá học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng sô' proton 
trong hạt nhân. 

3.2. Số lượng nguyên tố hoá học đã biết 

Cho đến nay, khoa học đã biết 110 nguyên tô' hoá học. Trong đó có 92 
nguyên tố tồn tại trong tự nhiên và 18 nguyên tố nhân tạo, mới chỉ phát hiện ra 
trong các phòng thí nghiệm. 

3.3. Đơn vị đo khối lượng nguyên tử- Nguyên tử khối 

Để thuận tiện cho việc tính toán, ngưòi ta quy ước lấy 1/12 khối lượng của 
nguyên tử cacbon làm đơn vị đo khối lượng nguyên tử. Đó là đơn vị cacbon (đvC). 

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon 

(đvC) 

3.4. Phân loại các nguyên tố hoá học 

Các nguyên tố hoá học được chia thành hai loại chính là kim loại và phi kim. 

- Kim loại như sắt (Fe), nhôm (Al), đồng (Cu), thiếc (Sn), chì (Pb)... Kim loại 
có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, tính dẻo, có ánh kim. 

- Phi kim như Lưu huỳnh (S), oxi (O), nitơ (N), clo (Cl)... Phi kim dẫn điện 
kém (trừ than chì), dẫn nhiệt kém, không có ánh kim 

3.5. Các dạng tổn tại của nguyên tố hoá học 

- Dạng tự do (không kết hợp với nguyên tố khác) ví dụ: lưu huỳnh, khí oxi, 
khí nitơ... 

- Dạng hoá hợp (kết hợp với các nguyên tố khác) thí dụ: muối ăn do nguyên 
tố natri và nguyên tố clo kết hợp với nhau. 

4. Đơn chất và hợp chát □ phân tử 

4.1. Đơn chất 

4.2. Hợp chất 

4.3. Phán tử 

4.4. Phân tử khối 

4.5. Trạng thái của chất 

5. Công thức hoá học 

5.1. Công thức hoá học biểu diễn thành phần phán tử của chất 

5.2. Ý nghĩa của công thức hoá học 

5.3. Mỗi chất chỉ có một công thức hoá học 



6. Hoá trị 

6.1. Hoá trị là gi? 

6.2. Quy tắc hoá trị. 

6.3. Biết hoá trị, lập cóng thức hoá học của hợp chất hai nguyên tố. 

B - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cho ví dụ về 2 vật thể được chế tạo từ mỗi chất sau: 

a. Nhôm 

b. Cao su 

c . Chất dẻo 

2. Hãy tìm các ví dụ để chứng tỏ rằng: 

a. Cùng một chát có thể tạo nên nhiều vật thể khác nhau. 

b. Môt vật thê có thể được tạo nên từ nhiều chất khác nhau. 

c. Một vật thế tự nhiên và một vật thể nhân tạo được tạo nên bởi cùng một 
chất. 

d. Cùng một loại vật thể nhưng được tạo nên bởi các chất khác nhau. 

3. Phân biệt chất và hỗn hợp. Gas- dùng để đun, nấu trong gia đình, trong công 
nghiệp sản xuất dồ gốm, sứ, ... không có nhiệt độ sôi cố định. Gas là chất hay 
hỗn hợp? 

Trả lời: gas là hỗn hợp cua một số chất 

4. Hoàn thành các ô trống trong bảng sau, dòng thứ nhất được điền sẵn làm ví dụ 


Chất 

Trạng thái, màu 

VỊ 

Tan trong nước 

' Đường 

Rắn, trắng 

Ngọt 

tan 

Muối ãn 




Đá vôi 




Rượu 




Cát 




Giấm ãn 





5. Các phương pháp thường dùng để tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp là các 
phương pháp vật lí như chưng cất, hoà tan lọc và kết tinh lại, chiết, sắc ký, nam 
châm và các phương pháp hoá học. Cho một sô' hỗn hợp, hãy chọn phương pháp 
dùng để tách. 




a. Rượu ra khỏi hỗn hợp rượu-nước. Biết rằng nhiệt độ sôi cua rượu thấp hơn 
nhiệt độ SÔI của nước. 

b. Muối ăn ra khỏi hỗn hợp cát-muối. Biết rằng muối ăn tan trong nước còn 
cát thì không tan. 

c. Tách khí oxi ra khỏi hỗn hợp hai chất oxi và cacbonic. Biết rằng trong hai 
khí chỉ có khí thứ hai tác dụng với nước vôi trong. 

Hướng dần: 

a. Dùng phương pháp chưng cất dể tách rượu ra khỏi hón hợp rượu- 
nước. Nhiệt độ sôi của rượu thấp hơn cho ncn rượu ba* hơi trước, làm 
lạnh hơi rượu sẽ thu dược rượu. 

b. Hoà tan hỗn hợp cát-muối vào nước, chỉ có muôi tan. Lọc đé tách • 
riêng cát không tan. Phơi nước nước lọc (hoăc cô cạn) cho nước bay 
hơi còn lại muôi ân sạch. 

c. Cho hổn hợp hai khí đi qua nước vôi trong dư, khí cacbouic bị giữ lại, 
khí còn lại là oxi. 

ố. Cho ví dụ để chứng tỏ tính chất của một hỗn hợp thay đổi theo thành phần cua 
hỗn hợp. 

7. Có 3 lọ thuỷ tinh đựng riêng biệt từng chất lỏng: nước muối, giấm ăn và nước 
dường. Làm thế nào để phân biệt được từng lọ? 

Hướng dẩn: 

• Dùng thuóc thử quỳ tím có thể phân biệt dược giấm, quỳ. tun chuyến 
sang màu hồng. 

■ Lấy vài giựt của hai dung dịch còn lại nhỏ lên hai tám kính và dun 
nóng cho nước bay hơi hét. Tiếp tục dun nóng tiêu có màu (len thì lọ 
ban dâu dựng nước dường, còn muối kết tinh khung màu. 

8. Căn cứ vào các tính chất cho sau dậy, hãy cho biết paraíin (nến) là chái tinh khiết 
hay hỗn hợp? Dựa vào tính chất nào của paraíln để rút ra kết luận? 

a. Paraíin là chất rắn không màu 

b. Nhiệt độ nóng chảy không cố định « 

c. Không tan trong nước 

d. Có thể bị đốt cháy tạo ra khí cacbonic và nước 

* Căn cứ vào B: một hỏn hợp không có nhiệt dộ nóng chảy cố định 

9. Cỏ 4“lọ thuỷ tinh đựng riêng biệt từng chất dạng bột: sát, than, lưu huỳnh và 
nhôm. Làm thế nào để phân biệt được tưng lọ? 


9 



Hướng dẫn: 

* Dùng nam châm dưa lại gần mỗi lọ, nếu nam châm hút thì dó là lọ 
chứa sắt. 

" Than và lưu huỳnh phân biệt nhờ màu sắc: than màu đen, lưu huỳnh 
màu vàng. 

■ Chất bột còn lại có màu xám bạc là nhôm. 

10. Một Ống nghiêm đựng một chít lỏng không màu ở nhiệt độ phòng. Nhúng ống 
nghiệm này vào cốc thuỷ tinh đựng nước sôi, thấy chất lỏng trong ống nghiệm 
sôi ngay lập tức. Hãy dự đoán nhiệt độ sôi của chất lỏng mả không sử dụng 
nhiệt kế: 

a. Cao hơn 100 "c. 

b. Thấp hơn nhiệt độ phòng. 

c. Lớn hơn nhiệt độ phòng và nhỏ hơn 100 °c. 

d. Thấp hơn 0 u c. 

Trả lời: phưưng án đúng là c. 


11. Vẽ sơ đồ cấu tạo các nguyên tử theo các sô' liệu cho sẩn ờ bảng sau. Các sô' liộu 
được cho ở dạng chưa hoàn chình, hãy bổ sung cho đầy đủ trước khi vẽ. 


Nguyên tử 

Sô' e trong 
nguyên tử 

SỐ p trong 
hạt nhân 

Sốlổpe 

Sốe lớp 
ngoài cùng 

Oxi 

8 


2 

6 

Nhôm 


13 


3 

Nitơ 

7 


2 


' Naưi 


11 

3 

1 


12. Trong sô' các khẳng định sau dây, điều nào không đúng? 

a. Trong nguyên tử sổ' p bằng sô' e. 

b. Trong nguyên tử các e chuyển động xung quanh hạt nhân thành từng lớp. 

c. Lớp e ngoài cùng là lớp liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhãn. 

d. Hạt nhân gồm các hạt p và n. 

Hướng dẩn: diều khảng định sai là c, bởi vì lớp ngoài cùng ở cách xa hạt 
nhản nhát cho nên bị hút với lực hút yếu nhất. 

13. Cho tổng sô' các hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên 
tố là 40. Số hạt nơtron nhiều hơn proton một đơn VỊ. Ve sơ đồ cấu tạo nguyên 
tử cùa nguyên tố đó biết ràng lớp ngoài cùng có 3 elẽctron. 


10 




Hướng dẩn: 

■ Trong nguyên tử số e bàng sô p. 

■ Sỏ hạt nơtron nhiều hơn số hạt proton là 1 hay 3p + 1 = 40 suy ra số 
proton là (40 - 1): 3 = 13. 

■ Sô electron bàng số proton 13, được chia thành 3 lớp, lớp trong cùng có 
2e, lóp ngoài cùng có 3e do đó lớp giữa có 8e. 

Như vậy nguyên tử của nguyên tố đã cho có 13p, 14n và 13e 

Có thể biểu diển sơ đổ cấu tạo nguyên tử như sau: 


14. Một nguyên tố X có nguyên tử khối lớn gấp bốn lần nguyên tử khối cùa oxi. 
Xác định tên nguyên tô' X, viết kí hiệu hoá Ịàọc cùa nguyên tô' đó. Xem bảng 
1 trang 42 SGK. 

Hướng dẩn: 

Nguyên tử khối của oxi là 16 đvC. 

Nguyên tử khỏi của X là 16 X 4 = 64(đvC). Vậy X là đổng. 

Đáp số: đồng, kí hiệu Cu 

15. Hãy so sánh khối lượng nguyên tử của sắt (nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần) so 
với: 

a. Nguyên tử silic (Si). 

b. Nguyên tử nitơ (N). 

c. Nguyên tử liti (Li) 

Hướng dẫn: 

Nguyên tử khối của sát là 56 dvC. 

Nguyên tử khối cỏa Si, N, Li lần lượt là 28,14,7 (đvC) 

Vậy khối lượng nguyên tử của Fe nặng hơn Si, N và Li lần lượt là 2,4 và 
8 lan. 

Đáp sô: a. 2lần; b. 4 lần; c. 8 lần 



11 



16. Nguyên tử lưu huỳnh có 16 electron. Lớp ngoài cùng có 6 electron Vẽ sơ đồ 
cấu tạo nguyên tử của lưu huỳnh biết nguyên tử khối của lưu huỳnh là 32 đvC. 
Hướng dẫn: 

Sô' e = số p = 16; Số n = 32 -16 = 16. 

Vỏ electron của lưu huỳnh gồm 3 lớp, lớp trong cùng có 2e, lóp thứ hal 
có 8e và lớp ngoài cùng có 6e. 

Sơ đô cấu tạo nguyên tử của lưu huỳnh: 



17. Trong số các phương pháp vật lí để tách chất ra khỏi một hỗn hợp được liệt kê 
dưới đây, phương j)háp nào được dùng dể làm sạch muối ăn (NaCl): 

a. Dùng nam châm dể tách chất. 

b. Hoá lỏng rồi sau đó chung cất phân đoạn. 

c. Chiết. 

d. Hoà tan trong nước, lọc tách tạp chất và làm kết tinh lại. 

Đáp số: Phương án đúng là D. 

18. Căn cứ vào những đặc điểm nào để chia các nguyên tô' hoá học thành các kim 
loại và phi kim? 

Hướng dẩn: 

* Người ta căn cứ vào các tính chất vật lí chung của các kim loại như tính 
dẩn diện, dần nhiệt tốt, tính dco và có ánh kim. 

■ Các phi kim không có các tính chất vật lí nêu trên, trừ than chi dẫn diện 
tốt. 

19. Tính phân từ khối của các chất sau: 

a. Đường tạo nên từ 12C, 22H và 1ÌO. 

b. Magie cacbonat tạo nên từ 1 Mg, 1 c, 3 o. 

c. Sắt II suníat tạo nên từ 1 Fe, 1 S, 4 o. r 

Cho biết nguyên tử khối Na = 23, C1 = 35,5. Mg = 24, c = 12, o = 16, Cu = 
64, s = 32 (đvC) 

Đáp sô: a. 342 đvC b. 84 dvC c. 152 đvC 


12 



20. Hãy so sánh phân tử khối của lưu huỳnh đioxit (S0 2 ) nặng hay nhẹ hơn bao 
nhiêu lần so với các phân tử khí oxi (0 2 ), khí metan (CH 4 ), khí heli (He)? 
Hướng dần: 

Phân tứ khối của S0 2 là 32 + 32 = 64 (đvC) 

Phàn tử khôi của 0 2 là 32 đvC 
Phân tử khối của CH 4 là 16 đvC 
SO, năng gấp 64: 32 = 2 lần khí oxi, 

S0 2 nâng gấp 64: 16 = 4 lần khí metan và 
S0 2 năng gấp 64: 4 = 16 lần khí heli. 

21. Trong sô' các loại phân đạm sau, loại nào có hàm lượng N lớn nhất? Có hàm 
lượng N nhỏ nhất? 

a. Đạm một lá (NH 4 ) 2 S0 4 

b. Đạm hai lá NH 4 NO, 

c. Đạm ure CO(NH 2 ) 2 

Giải 

Cách 1: giải theo phương pháp thông thường. Tính hàm lượng % của 
nguyên tô' N trong từng loại phàn dạm. So sánh kết quả và dua ra kết luận. 

a. Đạm một lá (NH 4 ) 2 S0 4 
%N = 28: 132x100% * 21,21% 

b. Đạm hai lá NH 4 NOj 

%N = 28: 80x100% =35% 

c. Đạm ure COÍNH^ 

%N = 28: 60x100% M 46,67% 

Kết luận: 

► Đạm ure có hàm lượng N lớn nhất 

► Đạm một lá có hàm lượng N nhỏ nhất. 

Cách 2: có thể giải nhanh bài toán từ nhận xét: trong cả ba loại phân 
dạm dà cho, mỗi phàn tử dều chứa 2 nguyên tử N. Như vậy chúng chỉ khác 
nhau về phân tử khối. Loại phân đạm nào có phản tử khối lớn nhất sẽ có hàm 
lượng % N nhỏ nhất và ngược lại 

► Loại đạm có phàn tử khối lớn nhái là đạm một lá (NỈI 4 ) 2 S0 4 , M =132 
dvC cho.nén có hàm lượng N nhỏ nhất. 

► Loại đạm có phân tử khối nhỏ nhất là ure (CO(NH 2 ) 2 ) có M = 60 đvC 
do dó có hàm lượng N lớn nhất. 


13 



22. Trong sô' những từ in nghiêng trong các câu sau: 

a. Dây điện được làm bằng đồng được bọc một lớp chứ dẻo 

b. Bức tượng được làm bằng đồng. 

c. Bình đựng nước được làm bằng chất dẻo 

d. Lốp xe được làm bằng cao su và thép. 

Những từ chỉ vật thể gồm:.,, 

Những từ chỉ chất gồm:. 

23. Chọn phương án đúng trong số các phương án sau: không khí (gồm chủ yếu oxi 
và nitỡ) là 

a. Chất tinh khiết 

b. Hỗn hợp 

c. Đơn chất 

d. Hợp chất 
Phương án đúng là B. 

24. Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào sau: 

a. Notron và proton 

b. Proton và electron 

c. Electron và nơtron 

d. A, B đúng 
Phương án đúng là B. 

25. Định nghĩa nào sau đây là đúng nhất? Nguyên tô' hoá học là: 

a. Tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng nguyên tử khối 

b. Tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng sô' nơtron trong hạt nhân 

c. Tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng kí hiệu hoá học 

d. Tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng sô' proton trong hạt nhân. 

Phương án đúng là D. 

26. Các cách viết 3H, 5 Ag, 7Au lần lượt có ý nghĩa 

a. Ba nguyên tử hiđro, năm nguyên tử bạc, bảy nguyên tử vàng. 

b. Ba nguyên tử bạc, nâm nguyên tử hiđro, bảy nguyên tử vàng. 

c. Ba nguyên tử hiđro, năm nguyên tử vàng, bảy nguyên tử bạc. 

d. Ba nguyên tử vàng, năm nguyên tử bạc, bảy nguyên tử hiđro. 

Phương án đúng là A. 


14 





27. Hãy xác định hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau: 

a. Si0 2 , AgjO, MgO. 

b. NaCl, ZnCl 2 , A1 2 S V 
Hướng dẩn: 

a. Áp dụng quy tác hoá trị ta có hoá trị của Si trong hợp chất SiOj là 2x2 = 4. 
Ag 2 0 hoá trị của Ag là 1. 

MgO hoá trị của Mg là 2. 

b. NaCI: hoá trị của clo bằng hoá trị, cúa natri là 1. 

ZnCI 2 : hoá trị của clo là 1, hoá trị ctía kẽm là 2. 

A1 2 S,: hoá trị của lưu huỳnh là 2, của nhôm là 3. 

28. Xác định công thức hoá học đúng của muối nhôm suníat, biết rằng hoá trị của 
nhôm là III, hoá trị của gốc suníat là II. Công thức hoá học của muối nhôm 
suníat là: 

a. A1SƠ4 

b. A1 2 (S0 4 ) 3 

c. A1 2 S0 4 v 

d. A1,(S0 4 ) 2 

Phương án đúng là B. 

30. Một số công thức hoá học được viết như sau: MgCl,, H 2 0, KC1 2 , NaS0 4 . Công 
thức hoá học nào viết sai? Viết lại các công thức đó cho đúng. 

Hướng dẫn: 

Công thức hoá học viết sai: MgCl 3 , KClj, NaS0 4 . 

Công thức hoá học đúng là: MgCI 2 , KC1, Na 2 SO„. 

C- VUI ĐỂ HỌC 

MỘT SỐ CẢU HỎI VUI 

31. Nguyên tô' hoá học nào được đặt theo tên của một quốc gia nổi tiếng về bóng đá 
ở châu Mỹ la tinh? 

Trả lời: đó lă nguyên tô' bạc, kí hiệu Ag là hai chữ cái dầu tiên của nước 
Aghentina. 

32. Nguyên tô' hoá học nào dược đạt theo tên của nước Đức? 

Trả lời: đó là nguyên tô' Germani, kí hiệu Ge. 


15 



33. Nguyên tô' hoá học nào thường bị quy cho là liên quan đến bệnh mất trí nho ừ 
người? 

Trả lời: đó là nguyên tố nhóm, kí hiệu AI. 

34. Nguyên tô' hoá học nào thường được dùng trong tế bào quang điện, do tính cluú 
dẻ cho 1 electron lớp ngoài cùng? 

Trả lời: đó là nguyên tỏ' Cesi, kí hiệu Cs. 

35. Nguyên tô' kim loại nào mặt trong hồng cầu của máu? 

Trả lời: đó là nguyên tố sát, kí hiệu Fe. 

36. Nguyên tố hoá học nào ln kim loại duy nhất ở trạng thái lỏng trong điều kiện 
nhiệt độ và áp suất thườn dược sử dụng nhiều làm nhiệt kế? 

Trả lời: dó là nguyên tô Ihuỷ ngân, kí hiệu Hg. 

37. Nguyên tô' hoá học nào ị ọ dản diện tốt nhất? 

Trả lời: dó là nguyên tô vàng, kí hiệu Au. Phần dẫn điện trong các vi mạch 
diện tử thường được chế tạo bằng vàng. 


16 



TÌM HIỂU DANH NHÂN KHOA HỌC THẾ GIỚI 


MARI SKLÔĐPXKA — QUYRI 

Bà là một trong những người tiên phong trong sự nghiên 
cứu hiện tượng phóng xạ. Nhờ công trình này, bà cùng 
chồng là Pie Quyri và người phát minh đầu tiên ra hiện 
tượng phóng xạ là Bêcơren được trao tặng giải thưởng 
Nôben về vật lý vào ngày 10 tháng 12 năm 1903. Tám 
năm sau, bà lại nhận được một giải thường Nôben thứ hai 
và lần này về hoá học (vì phát minh ra các nguyên tô' 
phóng xạ radi và poloni, vì đã giải thích được bản chất cùa 
radi và tách nó ra dưới dạng kim loại). Như thế, 
M.Sklođôpxka-Quyri là người phụ nữ đầu tiên được trao 
giải thưởng cao nhất và là nhà bác học đầu tiên được trao 
giải thưởng tới hai lần. Nhiều Viện hàn lâm và hội khoa học trên thế giới đã bầu bà 
làm thành viên danh dự. 



Toàn bộ cuộc đòi cùa Mari Sklodôpxka là chiến công, là lao động không một 
mỏi cho khoa học. Châm ngôn của bà là lời nói của chồng bà, nhà vật lý nổi tiếng 
Pie Quyri: “Dù có xảy ra điều gì chăng nữa, thậm chí dù hồn có lìa khỏi xác thì \ẫn 
phải làm vi :c”. Công việc nghiên cứu các chất phóng xạ bắt đầu trong một phòng 
thí nghiệm ối tăm, trang bị rất tồi tệ, là nơi mà vợ chồng Quyri trong bốn năm trời 
đã xử lý hà.ig tấn bã thải urani. Hai nhà bác học đã thành công trong việc tách, ra 
được những vết hầu như không dáng kể của các nguyên tố chưa hề biết tói là radi và 
poloni. Chỉ mãi đến năm 1902, họ mới thu được vào khoảng một đêxigam radi 
clorua tinh khiết. Cả giới khoa học nôn nóng đón chờ từng bài báo của Mari và Pie 
Quyri, và mỗi một bài đều mang lại một phần chân lí mới 7 

Ngày 19 tháng tư năm 1906 , một sự kiện bi thảm xảy ra: do một tai nạn, Pie 
Quyri bị chết. Nhưng nỗi đau khổ không làm Mari gục ngã: “Dù có xảy ra gì chăng 
nữa ... thì văn phải làm việc”. Sự làm việc kiên trì đã mang lại những thanh công 
mới. Năm 1910, bà cùng với Đơbiêc (ông được coi là phát minh ra actini) !;tn đẩu 
tiên tách ra một lượng nhỏ radi kim loại tinh khiết, vế sau, sự kiện này được xếp 
vào 7 thành tựu khoa học Hớn nhất,” bảy kì quan của thế giới” của phần tư đầu tiên 
cùa thế kỉ XX. M.Sklođôpxka-Quyri còn là nữ giáo sư đẩu tien. Những bài giảng về 
tính phóng xạ cùa bà được dùng làm cơ sở của công trình cơ bản: “Hiện tượng 
phóng xạ”, đã tái bản nhiều lần và được dịch ra các thứ tiếng nước ngoàỉ. 
M.Sklođôpxka-Quyri là người đề xuất ra việc thành lập Việp radi ờ Pari. Viên đó đã 
được xây dựng trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất và cho đến ngày c úôì cùng 
của đời mình, M.Sklođôpxka đứng đầu khoa hoá - lý của Viện này, dụ. tại phố 
mang tên Pie và Mari Quyri. 

Con người có tâm hồn rộng lớn và bao dung - trong suốt cuộc đời, bà là 
người như vậy. Bà là người đầu tiên tổ chức việc áp dung, các bức xa trong V học. 


17 



trong thời gian chiến tranh, bà đã đào tạo trên 150 người làm việc trên thiết bị X 
quang. Bà hiến toàn bộ giải thưởng Nôben lần thứ hái vào quỹ giúp đỡ thương binh. 
Bà đã tặng cho Viện radi ở Vacsava, thành lập năm 1932, một gam chất radi rất đắt; 
bà rất quan tâm giúp đỡ các nhà bác học trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến làm việc 
tại phòng thí nghiệm của bà. Là người quốc tịch Ba Lan, bà không bao giờ quên Tổ 
quốc của bà. Nguyên tố Poloni đã được bà đật theo tên nưóe Ba Lan. 

M. Sklođôpxka-Quyri chết vì bệnh phóng xạ. Cho tới nay, trong tập nhật kí 
phòng thí nghiệm cùa M.Sklođôpxka-Quyri, những quyển nhật kí trong thòi gian 
phát minh vằ tách radi, người ta vẫn thấy phóng xạ ở mức dộ cao. Loài người sẽ mãi 
ghi nhớ công lao to lớn của nhà nữ bác học vĩ đại. 


18 



Chương 2 

PHẢN ỨNG HÓA HỌC 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Sự biên đổi chất 

1.1 Hiện tượng vật lý 

Hiện tượng vật lý là hiện tượng trong đó không có chất mới được sinh ra. 

Ví dụ: sự thay đổi trạng thái hay hình dạng của chất (nước lỏng hóa hơi; muối 
ăn tan vào trong nước....). 

1.2 Hiện tượng hóa học 

Hiôn tượng hóa học là hiện tượng trong đó có chất mới sinh ra. 

Ví dụ: + Khi dớt cháy than, cacbon biến thành khí C0 2 

+ Cho vôi sống (CaO) vào nước, vôi sống biến thành vôi tôi (Ca(OH) 2 ) và 
toả nhiệt (nóng lên)... 

2. Phải I ứng hóa học 

2.1 j )ịnh nghĩa 

Phản ứng hóa học là quá trình làm biến đòi chất này thành chất khác. 

Trong phản ứng hóa học: chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất 
tham gia hay chất phản ứng. Chất mới sinh ra là chất sản phẩm hay chất tạo thành. 
Phản ứng hóa học dược ghi theo phương trình chữ như sau: 

Tên các chất tham gia —► tên các chất tạo thành. 

Các phản ứng hóa học có thể xảy ra: 

A + B —» c + D; A + B -> C; A -> c + D 
Ví dụ: Lưu huỳnh + sát -» sắt (II) suníua 
Đường -» nước + than 

Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm 
tãng dần. 

2.2 Diễn biến của phản ứng hóa học 

Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho 
phân tử này biến đổi thành phân tử khác 


19 



2.3 Khi nào phản ứng hoá học xảy ra (hay điều kiện để có phản ứng hóa 
học xảy ra) 

Các chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau. ' 

Bể mặt tiếp xúc càng lớn thì phản ứng xảy ra càng dẻ. 

Cần đun nóng đến một nhiệt độ nào đó, tuỳ theo phản ứng cụ thể. Tuy nhiên 
cũng có một số phản ứng xảy ra ở nhiệt dô bình thường hay thấp hơn. 

Ví dụ: Phản ứng giữa cacbon và oxi cần phải đun nóng. 

Cacbon + oxi * khí cacbonic 

Phản ứng giữa kẽm và axit clohiđric xảy ra ở nhiệt độ thường 

Kẽm + axit clohiđric * khí hiđro + kẽm clorua 

Có những phản ứng cần có mặt chất xúc tác. 

Ví dụ: Phản ứng tạo thành axit axetic từ rượu etilic cần có men làm 
chất xúc tác. 

2.4 Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hóa hạc xảy ra 

Dấu hiệu bản chít để xác định có phản ứng hóa học là sự tạo thành chất mới 
có tính chất khác với chất tham gia. 

Nhiều phản ứng mà sự tạo thành chất mới kèm theo những dấu hiệu bể ngoài 
có thể quan sát được (thí dụ sự thay đổi màu sắc, sự xuất hiện chất không tan hay 
gọi là chất kết tủa, sự xuất hiện chất khí, sự toả nhiệt và phát sáng,.,.) 

3. Định luật bảo toàn khối lưựng 

3.1 Định luật bảo toàn khối lượng 

Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng 
tổng khối lượng cùa các chất phản ứng 

Ví dụ: Phản ứng: A + B -» c + D 

o íĩIạ + ĩĩiịỊ — m c 4* m D 

ứng dụng: tính khối lượng của các chất tham gia phản ứng hay chất tạo thành 
sau phản ưng. 

3.2 Định luật thành phấn không dổi 

Một hợp chất, dù diều chế bằng bất kỳ cách nào, cũng luôn luôn có thành 
phần không dổi vể khối lượng. 

ứng dụng: dựa vào tỷ lệ khối lượng giữa các nguyên tố cấu tạo nên một chất 
là khòng đổi -> ti số nguyên tử không đổi —» lập công thức hóa học của chất đó. 


20 



4. Phương trình hóa học 

4.1 Phương trình hóa học 

Phương trình hóa học là cách biểu diễn ngắn gọn một phán ứng hóa học bàng 
các công thức hóa học và các dấu (+) và ( *). 

Ví dụ: C0 2 + Ca(OH) 2 -■> CaCO , + H z O 

Nghĩa là: khí cacbonic tác dụng với (hay phản ứng với) canxi hiđroxit tạo 
thành canxi cacbonat và nước. 

Thiết lập phương trình hóa học: việc thiết lập một phương trình hóa học có 
hai bước: 

■ Bước 1: thay phương trình bằng chữ của phản ứng hóa học bằng công 

thức hóa học để được sơ đồ phản ứng (giữa các chất có dấu (+), 
nối hai vế của phản ứng là dấu (-►). 

■ Bước 2: thêm các hệ số (con số đặt trước các công thức) sao cho số 

nguyên tử của trong nguyên tô' ở hai vế bằng nhau- gọi là cân 
bằng phương trình hóa học. Sau khi cân bằng phương trình ta 
thay dấu (— •*•) bằng mũi tên (->) 

Ví dụ: Lập phương trình hóa học của phản ứng sau: 

Nhôm + oxi * nhômoxit 
Sơ đổ phản ứng: AI + 0 2 - --■*■ A1 2 0, 

Phương ưình hóa học: 4 AI + 30 2 > 2A1 2 0, 

Chú ỷ: nếu chất sản phẩm không tan ta viết kèm theo dấu (ị) đặt cạnh công 
thức hóa học của chất đó; nếu là chất khí dặt thêm dấu (t) cạnh công thức hóa học 
của chát dó; nếu phản ứng cần dun nóng mới xảy ra, thêm (t°) trên mũi tên hai vế 
của phương trình phản ứng, 

Ví dụ: BaCl 2 + H 2 S0 4 -* 2HC1 

CaC0 3 + 2HC1 - * CaCl 2 

Fe + s —*—*• FeS 

4.2 Ý nghĩa của phương trình hóa học 
Một phương trình hóa học cho biết: 

■ Chất tham gia và sản phẩm của phản ứng. 

* Cho biết tỷ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng 
cặp chất trong phản ứng. 


+ BaS0 4 ị 

+ h 2 0 + co 2 T 



Ví dụ: Phản ứng: N 2 + 3 H 2 -► 2 NH, 

Tỷ lệ: lpt 3pt 2pt 

(Đối với chất khí còn là tỷ lệ về thể tích) 

Lưu ý khi lập phương trình hoá học: 

■ Viết đúng công thức hóa của các chất phản ứng và chất mới sinh ra 

■ Chọn hộ số phân từ sao cho sô' nguyên tử cùa mỗi nguyên tố ờ hai vế dểu 
bằng nhau. Cách làm như sau: 

- Nên bắt đầu từ những nguyên tố mà số nguyên tử có nhiẻu và không 
bằng nhau. 

- Trường hợp sô' nguyên tử của mỗi nguyên tô' ở vê' này là số chẵn và ờ vế 
kia là số le thì trước hết phải đặt hệ sô 2 cho chất mà sô' nguyên tử là số 
lẻ, rồi tiếp tục đặt hệ sô' cho phân tử chứa sô' nguyên tủ chẵn ở vế còn lại 
sao cho số nguyên tử của nguyên tố' này ở hai vế bằng nhau. 

- Trong trường hợp phân tử có 3 loại nguyên tô' thì thường sô' nguyên tử 
cùa 2 loại nguyên tô' kết hợp thành một nhóm nguyên tử, ta coi cả nhóm 
tương đương với một nguyên tố. 

Ví dụ: AI + H 2 S0 4 --->A1 2 (S0 4 ), + Hj T 
Coi nhóm (S0 4 ) tương đương như một nguyên tố. 

Vậy nhóm (S0 4 ) có nhiểu nhất và lại không bằng nhau ờ 2 vế, nén ta cân 
bằng trước, dặt hẹ sô' 3 trước phân tử H 2 S0 4 , sau đó cân bằng sô' nguyên tử 

H và sau cùng là số nguyên tử Al. Phương trình sau khi cân bằng như sau: 

2 AI + 3 H 2 S0 4 - > A1 2 (S0 4 ), + 3 H 2 1 

■ Trong quá trình cân bằng không được thay đổi các chỉ số nguyên tử nong 
các công thức hóa học. 

4.3 Tính hiệu suất phản ứng 

Thực tế do một số nguyên nhân chất tham gia phàn ứng không tác dụng hết, 
nghĩa là hiệu suất dữới 100%. Người ta có thể tính hiệu suất phản ứng như sau: 

a) Dựa vào một trong các chất tham gia phản ứng: 

Lượng thực tế đã phản ứng 

Công thức tính: H% =--- X 100% 

Lượng tổng số đã lấy 


22 




b) Dựa vào một trong các chất tạo thành: 

Lượng thực tế thu được X 100% 

Công thức tính: H% = —.—-- 

Lượng thu theo lý thuuyết (theo pt phản ứng) 

c) Bài toán hiệu suất còn mở rộng ra: cho hiệu suất phản ứng rồi tính 
lượng chất tham gia hoãc tạo thành. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. a) Khi đánh diêm có lửa bát cháy, hiện tượng dó là hiện tượng gì? 

b) Trong các hiên tượng sau đây, hiện tượng nào là hiên tượng hóa học: trứng bị 
thối; mực hòa tan vào nước; tẩy màu vải xanh thành trắng. 

Giải 

a) Khi dánh diêm có lửa bát cháy là hiện tượng hóa học vì chất thuốc làm 
diêm dã biến đổi hóa học và kèm theo biến đổi dó có sự toả nhiệt, chất 
thuốc làm diêm cháy thành các chất khí. 

b) Trong các hiện tượng trên những hiện tượng trứng bị thối, tẩy màu vải 
xanh thành trấng là những hiện tưạrng hóa học. 

Trứng bị thối là do có chất mới xuất hiện. Tính chẩt của chất mới này 
khác với chất ban đầu. 

* Khi tẩy màu vải xanh thành trắng thì chất màu đã bị biến đổi hóa 
học, chất có màu xanh mất di. 

* Mực hòa tan vào nước là hiện tượng vật lý. 

2. Dựa vào những tính chất nào mà: 

a) Đồng, nhôm được dùng làm ruột dây điện còn nhựa, cao su được dùng 
làm vỏ dây điện? 

b) Bạc dùng dể tráng gương? 

c) Nhôm dược dùng làm nồi, xoong? 

d) Than dùng để đốt lò? 

Giải 

a) Do dồng, nhôm dẫn điện tót nên được dùng làm ruột dây điện. Nhựa, 
cao su là những chất cách điện rất tốt nên được dùng làm vỏ dây điện. 

b) Bạc có ánh kim, phản xạ ánh sáng nên dùng dể tráng gương. 

c) Nhôm là chất dẫn nhiệt tốt nên thường được dùng làm nồi, xoong. 

d) Than cháy được và khi cháy thoả nhiều nhiệt nên dùng dể dốt lò. 


23 




3. Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sùi bọt ờ vỏ trứng. Biết rằng axit 
clohiđric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này có trong vỏ trứng) tạo ra 
canxi clorua (chất này tan), nước và khí cacbon đioxit thoát ra. 

Hãy chỉ ra dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình chữ của 
phan ứng. 

Giải 

Dấu hiệu nhận biết có xảy ra phản úmg là: 

+ Chất canxi cacbonat có trong vỏ quả trứng bị hòa tan. 

+ Khí cacbon đioxit được tạo thành kèui !heo hiện tượng sủi bọt khí (vì 
khí này không tan trong nước) 

Phương trình chữ của phản ứng: 

Axit clohiđric + canxi cacbonat -> canxi dorua + nước + khí cacbon đloxit. 

4. Em hãy cho biết những phương pháp vật lý thông dụng dùng để tách các chất ra 
khỏi một hỗn hợp. Em hãy cho biết hỗn hợp gồm những chất nào thì áp dụng 
được các phương pháp đó. Cho ví dụ minh họa. 

Giải 

Các phương pháp vật lý thông dụng dùng để tách các chất ra khỏi hổn 
hợp là: 

+ Phương pháp lọc: Phương pháp này dùng để tách chất từ hỗn hợp gổm 
một chất rắíi và một chất lỏng. 

Ví dụ: tách nước ra khỏi cát, tách tinh toột ra khỏi nước. 

+ Phương pháp chiết: Phương pháp chiết dùng để tách chất từ một hbn 
hợp gồm hai chất lỏng không tan vào nhau. 

Ví dụ: tách dẩu ãn ra khỏi nước hoặc tách dầu hoả ra khỏi nước. 

+ Phương pháp chưng cất: Phương pháp chưng cất dùng dể tách chít từ 
một hỗn hợp gổm hai chất lỏng tan vào nhau. 

Ví dụ: chưng cất dầu mỏ để được ét xăng, tách rươu ra khỏi nước... 

5. a) Trong khi tiến hành thí nghiệm, dựa vào đí mà em có thể dự doán được có 

phản ứng hoá học xảy ra? 

b) Lấy ba ớng nghiêm tiến hành làm thí nghiệm như sau: 

Ông thứ nhất: hòa tan một ít chất rắn bicacbonat natri vào nước Ui được dung 
dịch trong suốt. 

ế >ng thứ hai: hòa tan một ít chất rắn bicacbonat natri vào nước chanh hoăc 
dẫm thấy sùi bọt mạnh. 


24 



Ông thứ hư: đun nóng một ít chất rắn bicacbonat natri trong ống nghiêm 

thì thấy màu trắng không thay đổi, nhưng có khí thoát ra. Dẫn 
khí thoát ra vào chậu đựng nước vôi trong thì thấy nước vôi 
trong vẩn đục. 

Theo em, trong ba thí nghiệm trên, thí nghiệm nào là sự biến đổi hóa học? 

Cúải thích? 

Giải 


a) Khi làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng và dựa vào sự xuất hiện những 
chát mói sinh ra, ta có thè’ dự đoán đó là hiện tượng hóa học. Hiện tương 
chứng tỏ có chất mới xuất hiện là do có sự biến đổi màu sắc, sự XU.Í! hiện 
những chất có trạng thái vật lý khác với chất ban đầu (Có thé là cli.it kết 
tủa, chất khí bay hoi,...) 

b) Ống thứ nhất: biến dổi vật lý vì không có chất mới tạo thành. 

Ống thứ hai: biến đổi hoá học vì tạo ra chất mới là chất khi cacbonic 
(CO,) 

Ong thứ ba: biến dổi hoá học vì tạo ra chát mới là chất khí làm vẩn 
dục nước vôi trong. 

6. Cho sơ đổ phản ứng hóa học sau: 

a) c + Oj-► C0 2 

b) CaCO, -► CaO + C0 2 

c) Na + s -► Na 2 S 

d) AI +C1 2 -► AIC1, 

e) Mg + HC1-► MgCl, + H 2 

Hãy chọn hệ số và viết phương trình hoá học. Cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số 
phân tử các chất trong phương trình hóa học được lập. 

V Giải 

Để cản bàng phương trình phản ứng hoá học cần bát đầu từ nguyên tố 
mà so nguyên tử có nhiều và không bằng nhau ở hai vế. 

a) c + o,-► C0 2 . Sô' nguyên tử mỗi nguyên tô' ở hai vê' đã bằng 

nhau, không cần thêm hệ số. 


Phương trình hóa học: c + 0 2 
Tỷ lệ: 1 nt 1 pt 


co 2 

lpt 


25 



b) CaC0 3 


CaO + C0 2 (không cần thêm hệ số) 


Phương trình hóa học: CaCOj * CaO + C0 2 
Tỷ lệ: 1 pt 1 pt 1 pt 

c) Na + s -► Na 2 S. Bát đầu từ nguyên tố Na, đạt 2 vào trước Na.„. 


Phương trình hóa học: 2 Na + s > Na 2 S 
Tỷ lệ: 2 nt 1 nt 1 pt 

d) AI + Cl 2 -► AICI 3 . Bắt đầu từ nguyên tô clo, đặt 3 vào trước 

Cl 2 , sau đo đặt 2 vào trước AICI3... 

Phương trình hóa học: 2 AI +3 Cl 2 2 AICI3 

Tỷ lệ: 2 nt 3 pt 2 pt 

e) Mg + HCI —► MgCI 2 + H 2 . Bát dầu từ H.... 


Phương trình hóa học: Mg + 2 HCI > MgCI 2 + H 2 
Tỷ lệ: 1 nt 2 pt 1 pt 1 pt 

7. Nung 2,45 gam một chất hóa học A thấy thoát ra 672 ml khí 0 2 (dktc). Phẩn 
rắn còn lại chứa 52,35% kali và 47,65% clo (về khối lượng). 

Tun công thức hóa học của A. 

Giải 

• Tính khối lượng mỗi nguyên tố có trong 2,45 gam chất A 

0,672 - . 

n 0 = - = 0,03mol 

22,4 -> m 0 _ 0,03.32 = 0,96 g 

m K + m (l = m A - m 0 = 2,45 - 0,96 = 1.49 g 
52.35 

m K = 1,49 X -~~p- - 0,78g 

R inn 


mc, = 1,49 - 0,78 = 0,71 g 

Các nguyền tố trong A gồm K, ci và o. 


• Đạt A: K,Cl r O, . Ta có: 

02:0,02:0,06=1:1:3 

39 35Í 16 39 35,5 16 


X = y =1 
z = 3 


26 



Trong một hựp chất thường tỷ lệ số nguyên tử các nguyên tố phải là tỷ 
lệ dương và tôi giản. 

Vậy công thức hoá học cua A là KCIO3. 

8. Cho sơ đổ các phản ứng hóa học sau đây: 


a) 

Na 2 CO, 

+ MgCl 2 

_► MgCO, + NaCl 

b) 

HNO, 

+ Ca(OH); 

,-► Ca(NO,) 2 + H 2 0 

c) 

h 2 so 4 

+ BaCl 2 

-► BaS0 4 + HC1 

d) 

HjP0 4 

+ Ca(OH) 2 

-► Ca,(P0 4 ) 2 + H 2 0 


Hãy viết thành phửơng trình hóa học và cho biết tỷ lệ số phân tử của các chất 
trong mỗi phương trình hóa học lập được. 

' Giải 

a) Na 2 CO 3 + MgCl 2 -* MgCOj ị + 2NaCI 

Tý lệ số phân tử trong phản ứng là 1; ỉ: 1: 2 

b) 2 HNO 3 + Ca(OH ) 2 - * Ca(NOj ) 2 + 2 H 2 0 

Tỷ lệ số phân tử trong phản ứng là 2:1:1: 2 

c) H 2 S0 4 + BaCI 2 -» BaS0 4 ị + 2 HC1 

Tỷ lệ số phản tử trong phản ứng là 1: 1: ỉ: 2 

d) 2 H 3 P0 4 + 3 Ca(OH ) 2 ->Ca 3 (P 0 4 ) 2 + 6 H 2 0 

Tý lệ số phân tử trong phản ứng là 2: 3:1: 6 

9. Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là hiện tượng hóa học: 

A. Cồn dể trong lọ không kín bị bay hơi. 

B. Khi đốt đèn cồn, cồn cháy biến đổi thành hơi nước và khí cacbonic. 
c. Dây sắt được cắt nhỏ thành đoạn rói tán thành đinh. 

D. Hoà tan dường vào nước ta được dung dịch đường. 

Đáp số: cáu B đúng 

10. Để dốt cháy 1 phân tử chất A cần 6,5 phân tử 0 2 , thu được 4 phân tử cơ 2 và 5 
phân tử H 2 0. Hãy xác định công thức phân tử của chất A. 

Giải 

Ta có phản ứng: 

A + 6,5 ơ 2 -* 4 C0 2 + 5 H 2 0 


27 



Theo định luật bảo toàn khối lượng thì 1 phân tử chất A phải có 4 
nguyên tử C; 10 nguyên tử hidro và không có oxi. 

Vậy còng thức của chất A là C 4 H l0 . 

11. Khi than cháy trong không khí, xảy ra phản ứng hóa học giữa cacbon và oxi. 

a) Hãy giải thích vì sao cần dập vừa nhỏ than trước khi đưa vào lò dốt, dùng 
que lửa châm rpi quạt mạnh đến khi than bén cháy thì thôi. 

b) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phàm là khí cacbon ,, 
đioxit. 

Giải 

a) Phải đập vừa nhỏ than nhằm làm cho sự tiếp xúc của than vdi oxi có 
trong không khí được nhiều hon, phản ứng giữa than (cacbon) với oxi 
xảy ra nhanh hơn. 

- Phản ứng giữa cacbon với oxi chỉ xảy ra khi cacbon dã bị đốt nóng. 

b) Phương trình chữ của phản ứng: 

Cacbon + oxi * khí cacbon dioxit 

12. Họàn thành chuôi biến hoá sau: 

Ca — iJL -* CaO » Ca(OH) 2 —CaCO, <4 J - > Ca(HCO,) 2 

.— » CaCO, ..» CaO 

Giải 

(1) 2 Ca + ơ 2 -■* 2CaO 

(2) CaO + H 2 ơ -» Ca(OH) 2 

(3) Ca(OH) 2 + CO,-> CaC0 3 ị + H 2 Ơ 

(4) CaCCỊ, + Cơ 2 + H 2 ơ -* Ca(HC0 3 ) 2 

(5) Ca(HCƠ 3 ) 2 — ỉ —^ CaC0 3 + C0 2 í + H 2 Ơ 

(6) CaC0 3 — í —-> CaO + cơ 2 1 

13. Cho 27 gam AI tác dụng với dung dịch axit suníuric (H 2 S0 4 ) thu được 171 . 
gam muối nhôm suníat (A1 2 (S0 4 ) 3 ) và 3 gam hiđro. 

a) Viết phương trình phản ứng 

b) Tính khối lượng axit suníuric đã dùng. 


28 



Giải 


a) Phương trình phản ứng: 

2 AI + 3 H 2 S0 4 -■> AI 2 (S0 4 ) 3 + 3 Hj t 

b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 

m A|+ m H,S0 4 =m A!,(S0 4 )j +m H, 

m H 2 so 4 - (171 + 3 ) .27 = 147(8) 

14. Đốt cháy hoàn toàn một mẩu phôt pho trong oxi dư, sau phản ứng thu được 
chất rắn A. Hoà tan hoàn toàn chất rắn A vào nước thu được dung dịch B. Cho 
vài giọt quì tím vào dung dịch B thấy dung dịch có màu đỏ. Cho tiếp dung 
dịch NaOH vào dung dịch B cho đến khi màu đỏ trong dung dịch B nhạt dần 
rồi.biến mất. Giải thích hiện tượng và viết các phương trình phản ứng hóa học 
xảy ra. 

Giải 

4P + 5Q, — ỉ —► 2PA (chất rán A) 

P 2 O s + 3H 2 0 > 2 H 3 P0 4 (dung dịch B là dung dịch axit nên làm 

đỏ quì tírii) 

H,P0 4 3 NaOH —> Na 3 PƠ 4 + 3H 2 0 (khi axit tác dụng với bazơ, 
xảy ra phản ứng trung hoà axit và bazơ đều phản ứng hết và dung dịch muối 
được tạo thành không làm đổi màu quỉ tím) 

15. Một hợp chất có phân tử gồm một nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên 
tử oxi và nặng gấp 5 lần nguyên tử oxi. 

a) Tính nguyên tử khối, cho biết tên và ký hiệu hóa học của nguyên tố X. . 

b) Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất. 

Giải 

a) Gọi công thức của hợp chất là X0 3 . 

Ta có: X + 3.16 = 5.16 => X =32 

Nguyẻn tố có nguyên tử khối bằng 32 là nguyên tố lưu huỳnh (S) 

b) % m x = X100% = 40% 

16. Khi đốt nến, nến chảy lỏng thấm vào bấc, sau đó nến lỏng chuyển thành hơi, 
hơi nếh cháy tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy phân tích các giai đoạn 


29 



cùa quá ưình mô tả trên và chỉ rõ gai đoạn nào có hiện tượng vật lý? Ớ giai 
đoạn nào có hiện tượng hóa học? 

Đáp số: 

- Nến chảy lỏng: hiện tượng vật lý 

- Nến lỏng chuyển thành hơi: hiện tượng vật lý 

- Hơi nến cháy tạo thành khí cacbonic và hơi nước: hiện tượng 
hóa học 

17. Khi đốt, than cháy theo sơ đồ sau: 

Cacbon + oxi > khí cacbon đioxit 

a) Viết và cân bằng phương trình phản ứng. 

b) Cho biết khối lượng cacbon tác dụng bằng 9 kg, khổi lượng oxi tác dụng 
bằng 24 kg. Hãy tính khối lượng khí cacbon đioxit tạo thành. 

c) Nếu khối lượng cacbon tác dụng bằng 6 kg, khối lượng khí cacbonic thu 
được bằng 22 kg, hãy tính khối lượng oxi đã phản ứng. 

Đáp số: b) 33 kg 
c) 16 kg 

18. Phân tủ của một chất A gồm hai nguyên tử, nguyên tố X liên kết với một 
nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần. 

a) A là đơn chất hay hợp chít 

b) Tính phân tử khối của A 

c) Tính nguyên tử khối của X. Cho biết tên và ký hiệu của nguyên tố. 

Đáp số: a) A là hợp chất 

b) 62 đvC 

c) X là Na 

19. Người ta điều chế vôi sống (CaO) bàng cách nung đá vôi (CaC0 3 ). Lượng vôi 
sống thu dược từ 1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất là 0,45 tấn. Tính hiệu suất 
phản ứng. 

Đáp số: 89,28% H 

20. Trong phản ứng hoá học cho biết: 

a) Hạt vi mô nào được bảo toàn, hạt nào có thể bị chia nhỏ ra? 

b) Nguyên tử có bị chia nhỏ không? 

c) Vì sao có sự biến •đổi phân tử này thành phân tử khác? Vì sao có sự biến 
dổi chất này thành chít khác trong phản ứng hóa học? 

Đáp số: a) Nguyên tử được bảo toàn, phân tử bị chia nhỏ. 


30 



b) Nguyên tử không bị chia nhỏ trong các phản ứng hóa học. 

c) Trong quá trình biến dổi hóa học diễn ra, các liên kết giữa 
các nguyên tử trong phân tử các chất bị phá vỡ. Các nguyên 
tử liên kết lại với nhau theo một cách khác trước cho các phản 
tử sản phẩm. 

21. Khi nấu canh cua thì riêu cua nối lên trên luộc trứng lòng trắng trứng bị đông 
lai. Những hiện tượng nêu ở trên có phải là phản ứng hóa học không? 

Páp số: là phản ứng hóa học. 

22. Các hiện tượng sau dây, hiện tưng nào có sự biến đổi hóa học? 

1. Dây sắt được cắt nhỏ thành từng đoạn rồi tán thành đinh. 

2. Vành xe đạp bằng sắt bị phủ một lớp gi là chất màu nâu đỏ. 

3. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua. 

4. Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. 

5. Dây tóc trong bóng dèn diện nóng và sáng lên khi dòng điện chạy qua. 

A. 1,2, 3,4. B. 1,2,4, 5. 

c. 2, 3. D. 1,3,4, 5. 

Đáp số: câu c đúng 

23. Cho 112 gam sắt (Fe) tác dụng vói dung dịch axit clohiđric (HC1) tạo ra 254 
gam sắt (II) clorua (FeCl 2 ) và 4 gam khí hidro bay lên. Khối lượng axit HC1 dã 
dùng là: 

A. 146 gam B. 156 gam c. 78 gam D. 200 gam 

Hãy chọn dáp số dứng? 

Đáp số: A đúng 

24. Từ công thức hóa học của: 

a) Khí metan CH 4 

b) Natri clorua NaCl (muối ăn) 

c) Canxi cacbonat (CaCO, - thành phần chính của đá vôi). 

Hãy nêu những ý nghĩa biết được về mỗi chất. 

25. Cân bằng các phương trình phản ứng hóa học dưới đày: 

a) FeS +HC1 -► H 2 S + FeCl 2 

b) KCIO, -► KC1 +0 2 

c) S0 2 +0 2 ► SO, 

d) N 2 +H 2 ► NH, 


31 



Hãy cho biết ti lộ số phân tử của các chất trong mỗi phương trình hóa học đã 
lập dược? 

26. Đốt 58 gam khí butan (C 4 H 10 ) cần dùng 208 gam khí oxi và tạo ra 90 gam hơi 
nưóc và khí cacbonic (C0 2 ). Khối lượng C0 2 sinh ra là: 

A. 98 gam B. 176 gam c. 200 gam D. 264 gai! 

Hãy chọn dáp án dứng 

Đáp số: B đúng 

27. Có những phản ứng hóa học sau: 

a) Sất + dồng (II) suníat -► sắt (II) suníat + dồng 

b) Khí cacbonic + canxi hiđroxit-►canxi cacbonat + nước 

c) Magie clorua + naưi cacbonat -► magie cacbonat + naưi clorua 

Viết và cân bằng các phương trình phản ứng dưới dạng công thức hóa học. 

28. Những hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học? 

a) Vé mùa hè thức ăn thường bị thiu. 

b) Đun đường, đường ngả màu nâu rồi đen đi 

c) Các quả bóng bay trên trời rồi nổ tung. 

d) Cháy rừng gây ô nhiễm lớn cho môi trưòng. 

e) Nhiệt dộ trái đất nóng lên làm băng ở hai cực trái đất tan dần. 

A. a, b, d B. a, b, c, e • J 

c. b, c,d D. a, b, e 

Đáp số: câu A đúng 

29. a) Giải thích tại sao khi đưa ngọn lửa đến gắn là cồn đã bắt cháy? 

b) Biết rằng cổn cháy được là có sự tham gia của khí oxi, tạo ra nước và khí 
cacbon dioxit. Viết phương trình bằng chữ của phản ứng. 

30. Phân biệt và giải thích dâu là hiên tượng vật lý, dâu là hiện tượng hóa học trong 
hai quá trình sau: 

a) Hòa tan một ít axit axetic vào nước được dung dịch axit axetic loãng, dùng 
làm dẩm ãn. 

b) Để rượu nhạt (rượu có tỷ lệ rất ít chất etilic tan trong nước) lâu ngày trong 
không khí, rượu nhạt lên men và trở thành dấm chua. 

31. Khí oxi có một vai trò rất quan trọng trong đời sống, nó duy trì sự sống và sự 
cháy. Trong quá ưình hô hấp của người và động vật oxi kết hợp với hemoglobin 
(Hb) trong mau để biến máu đỏ sẫm thành máu dỏ tươi di nuôi cơ thể. 

Vậy hiện tượng hô hấp nêu trên có phải là phản ứng hóa học không? 

Đáp sô: dó là phản ứng hóa học 


32 



32. Khi nung 2,8 gam silic (Si) trong khí oxi tạo thành 6 gam Si0 2 nhưng khi đốt 
cháy SiH 4 cần 64 gam oxi và tạo ra 60 gam Si0 2 . Các số liệu trên có phù hợp 
với định luật thành phần không đổi không? 

Đáp số: phù hợp 

33. Sắt dể trong không khí ẩm dẻ bị gỉ. Hãy giải thích tại sao ta có thể phòng chống 
gỉ bằng cách bôi dầu, mỡ lên trên bề mặt các đổ dùng bằng sắt. 

34. Cho các phương trình phản ứng hóa học dưới đây: 

a) Na + s -> Na 2 S 

b) AI + Cl 2 —»A1C1 3 

c) Mg + HC1 -> MgCl 2 +H 2 Í 

Tỷ lệ số phân tử của các chất trong phương trình là: 


1. A. 2: 1:4 

B. 2: 2: 3 

c. 1:2:2 

D. 2: 1: 1 

2. A. 1:2: 1 

B.2: 1:3 

c. 2: 3: 2 

D. 1:2: 3 

3.A. 2: 2: 1: 1 

B. 2: 2: 2:1 

c. 1: 1: 1:2 

Hãy chọn đáp án đúng? 

D. 1: 2:1: 1 


Đáp số: câu D đúng 

35. Hãy chọn hệ sô' và các công thức hóa học thích hợp đặt vào chỗ có dấu hỏi 
trong các phương trình hóa học sau: 

a) ? Al(OH), - * ? + 3 H 2 0 

b) 2 AI + ? CuSƠ 4 - > ? + 3 Cu 

Đáp sô': a) 2 và Al 2 0 3 

b) 3 và AI 2 (S0 4 ) 3 

36. Người ta dùng 490 kg than để đốt lò. Sau khi lò nguội thấy còn 49 kg than chưa 
cháy. 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

b) Tính hiệu suất của phản ứng. 

Đáp số: 90% 

37. Nước vôi (có chất canxi hiđroxit) được quét lên tường một thời gian sau đó sẽ 
khô và hóa rắn (chất này là canxi cacbonât). 

a) Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hóa học xảy ra. 


33 



b) Viết phương trình bằng chữ của phản ứng, biết rằng có chất khí cacbon 
đioxit (chất này có trong không khí) tham gia và sản phẩm ngoài chất rắn 
còn có nước (chất này bay hơi). 

38. Có thể điều chế bao nhiêu kg nhôm từ ltấn quặng boxit có chứa 95% nhỏm 
oxit, biết hiệu suất phản ứng là 98%. 

Đáp sô: 493 kg 

39. Cho phương trình hóa học sau: s + 0 2 -> sơ 2 

Hãy nêu cách tính để chứng tỏ khổi lượng chất tạo thành bằng tổng khối lượng 
các chất tham gia. 

40. Cho sơ đồ phản ứng sau: 

Fe(OH) y + H 2 Sơ 4 -► Fe *(S0 4 ) y + H 2 Ơ ( biết X = y) 

Chỉ số thích hợp của y và X lần lượt là: 

Ạ. 1 và 2 B. 2 và 3 

c. 3 và 4 D. 2 và 4 

Đáp án:câu B dứng 

41. Để điếu chế sunfua, người ta đem nung trong không khí hỗn hợp gồm 27 gam 
nhôm và 60 gam lưu huỳnh. Sau khi phản ứng kết thúc chi thu được 75 gam sản 
phẩm phản ứng. Điều đó có mâu thuẫn với định luật bảo toàn khối lượng 
không? 

Đáp số: phù hợp 

42. Cho 44, 2 gam hỗn hợp 2 muối gồm A 2 S0 4 và BS0 4 tác dụng vừa dù với dung 

dịch BaCl 2 hết 62,4 gam, thu được 69,9 gam kết tủa BaS0 4 và 2 muối tan. Tĩnh 

khối lượng hai muối tan sau phản ứng. 

Đáp số: 36,7 gam 

43. Nung hỗn hợp hai muối gồm CaCO, và MgCO, thu được 76 gam hai oxit và 66 
gam C0 2 . Tính khối lượng hỗn hợp hai muối ban đầu. 

Đáp số: 142 gam 

44. Cho sơ đồ của các phản ứng sau: 

a) Cr + ơ 2 -► CrOj 

b) Fe + Br 2 -► FeBr, 

Hãy viết thành phương trình hóa học và cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử 
của các chất trong mỗi phản ứng? 

45. Đốt cháy m gam chất A cần dùng 6,4 gam oxi thu được 4,4 gam C0 2 và 3,6 
gam H 2 Ó. Tính m. 

Đáp số: 1.6 gam 


34 



46. Khi cho khí so, tác dụng với nước cho ta dung dịch II SO 4 . Tính lượng H 2 S0 4 
diều chế dược khi cho 40 kg so, tác dụng với nước. Biết hiệu suất phản ứng là 
95%. 

Đáp số: 46,55 kg 

47. Có thể thu dược kim loại sắt bàng cách cho khí cacbon oxit (CO) tác dụng với 
chất sắt (III) oxit Fe 2 0,... Khối lượng của kim loại sắt thu được khi cho 16,8 kg 
CO tác dụng hết với 32 kg Fe 2 0, thì có 26,4 kg C0 2 sinh ra. 

■ Hãy chọn đáp sô' đúng? 

A. 2,24 kg ■ B. 22,4 kg 

C. 29,4 kg D. 18.6 kg 

Đáp số: cảu B đúng 

48. Biết rằng kim loại nhôm tác dụng với axit suníuric H 2 S0 4 tạo ra khí hyđro H 2 
và chất nhôm suníat A1 2 (S0 4 ),. 

a) Lập phương trình hóa học của phản úng. 

b) Cho biết tỷ lệ giữa số nguyên tử nhôm lần lượt với sô' phân tử cùa ba chất 
trong phản ứng. 

Đáp số: a) 2 AI +3 H 2 S0 4 - * AI 2 (S0 4 )j + 3 H 2 

b) 2 nt AI tác dụng với 3 pt H 2 S0 4 
2 nt AI phản ứng tạo ra 1 pt AI 2 (S0 4 ) 3 . 

2 nt Ai phản ứng tạo ra 3 pt H 2 . 

49. Nung canxi cacbonat thì thu được vôi sông(CaO) và khí cacbonic (C0 2 ). Nếu 
nung 5 tấn canxi cacbonat sinh ra 2,8 tấn khí cacbonic và canxi oxit. Khối 
lượng canxi oxit thu được là: 

A. 1,4 tấn B. 3,2 tấn C. 2,8 tấn D. 5,6 tấn 

Hãy chọn đáp sô' đúng? 

Đáp số: Cđúng 

50. Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là hiện tượng vật lý? 

A. Dây ióc bóng đèn nóng và sáng lên khi có dòng điện chạy qua 

B. Lưu huỳnh cháy trong oxi tạo thành một chất khí có mùi hắc gọi là khí 
sunfurơ. 

c. Cho vôi sống vào nước, vôi sống biến thành vôi tôi. 

D. Mâm đồng lâu ngày không chùi, có một lớp màu xanh bám lên. 

Đáp số: câu A đúng. 


35 



c. VUI ĐỂ HỌC 

Xanh thành đỏ, đỏ thành xanh 
Trong hóa trắng, trắng hóa trong 

Bạn dặt trên bàn 4 cái cổc: 

■ Cốc thứ nhất đựng dung dịch rượu quỳ (có nhỏ mấy giọt kiềm) màu xanh. 

■ Cốc thứ hai đựng các hạt silicagen màu hồng (các hạt này thường ding để 
hút ẩm trong phòng thí nghiệm và thưòng được nhuộm màu của muối 
CoCl 2 ). 

■ Cốc thứ ba đựng dung dịch trong suốt BaCl 2 . 

■ Cốc thứ tư đựng nước và có lãn một ít kẽm oxit ZnO mịn (chất này có 
màu trắng, không tan trong nước nẻn làm vẩn đục nước). 

Bây giờ bạn lần lượt rót axit H 2 S0 4 (tương đối đậm đặc và trong suốt) lần 
lượt vào bốn cốc ở trên thì: 

■ Cốc thứ nhất đựng rượu quỳ biến từ xanh thành đỏ. 

■ Cốc thứ hai đựng các hạt silicagen biến từ đỏ thành xanh. 

■ Cốc thứ ba đựng BaCl 2 trong suốt thành trắng. 

■ Cốc thứ tư đựng nước và ZnO từ trắng thành trong suốt. 

■ Giải thích: 

Ở cốc thứ nhất, rượu quỳ gặp axit nên biến thành dỏ. 

Trong-cốc thứ hai H 2 S0 4 đặc hút nước của muối coban ngậm nước 
CoC1 2 .6H 2 0 làm cho nó trở thành khan nên hóa màu xanh. 

Ở cốc thứ ba tạo ra kết tủa trắng BaS0 4 do: 

BaCl 2 + H 2 S0 4 -> BaSO, + 2 HC1 

Trong cốc thứ tư, ZnO tác dụng với H 2 S0 4 tạo thành dung dịch ZnS0 4 không 

màu. 

ZnO + H 2 S0 4 -* ZnS0 4 + H 2 0. 


36 



Chương 3 


MOL VÀ TÍNH TOÁN HOA HỌC 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 
1. Mol 
/./ Mol 

Mol là lượng chất có chứa 6.10 21 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó (6.10 2 * 
gọi là số Avogađro, kí hiệu là N). 

Vỉ dụ: 

- 1 mol nguyên tử đồng là một lượng đồng có chứa N nguyên tử đồng. 

- 1 mol phân tử oxi là một lượng chất có chứa N phân tử oxi. 

1.2. Khối lượng mol 

Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bầng gam của 
N nguyên tử'hay phân tử chất đó. 

Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có trị sô' bằng nguyên tử 
khối hay phân tử khối của chính nó (nhưng tính bằng gam). 

Ví dụ: 


Nguyên lử/phân tử 

Nguyên tử khối/phân tử 
khối (đvc) 

Khối lượng mol nguyên 
tử/phân tử (gam). 

H 

1 

1 

o 

16 

16 

h 2 0 

18 

18 

c 

12 

12 

co 2 

44 

44 


1.3. Thể tích mol của chứ khí 

Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân từ của chất khí đó. 

Một moi của bất kì chất khí nào ở cùng điều kiện vể nhiệt độ và áp suất đều 
chiếm một thể tích như nhau. 

Ở nhiệt độ ơ’c và áp suất latm (được gọi là điều kiện tiêu chuẩn, kí hiệu là 
đktc), thể tích 1 mol của bất kì chất khí nào đều bằng 22,4 lit. 

Ví dụ: ở điều kiộn tiêu chuẩn thể tích 1 mol khí Hj, 0 2 , Nj đểu là 22,4 Ịit. 


37 



2. Chuyển dổi giữa khôi luợng, thể tích và lượng chất 

2.1 Chuyển đổi giữa lượng chứ và khối lượng chá 
Công thức chuyển đổi giữa khối lượng và sớ mol: 

n = m/M 

Trong đó: 

m: khối lượng (g) 
n: số mol (mol) 

M: khối lượng moi (g) 

2.2 Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chứ khí 
Công thức chuyển đổi giữa số mol và thể tích ở dktc: 

n = V/22,4 

Trong đó: 

n: số mol (mol) 

V: thể tích chất khí ở đktc (1) 

3. Ti khối của chất khí 

Ti khối của khí A so với khí B kí hiệu là: d A/B 


. _ M a 

d A/B - ztẠ. * 

M„ 

Nếu d A/B > 1 ta nói khí A nặng hơn khí B là d AỵH lẩn. 

Nếu d A/B < 1 ta nói khí A nhẹ hơn khí B (hay khí B nặng hơn khí A l/dỵựH lẩn. 
Ví dụ: 

+)do 2 « 2 =‘^ = ^ = 16 
M H: 2 

Khí 0 2 nạng hơn khí Hj là 16 lần. 

= ỈỈSSl = 44 = 1,52 
M a 29 


+) da; 


Khí Cơ 2 nặng hơn không khí là 1,52 lần. 

Như vậy: 

- Nếu biết khối lượng mol của 2 chất khí ta có thể so sánh xem khí nào nặng 
(hay nhẹ) hơn và nặng (hay nhẹ) hơn bao nhiêu lần. 

- Nếu biết tỉ khối của 2 chất khí và khối lượng mol của 1 trong 2 chất khí ta 
có thể tính được khối lượng mol của khí kia: 


38 



M a = dsp X M b hay M„ = —-— 

d «B 

4. Tính theo công thức hoá học. 

4.1. Xác định thánh phần nguyên tô' từ công thức hoá học. 

Các bước tiến hành: 

- Tun khối lượng mol của hợp chất (bàng tổng khối lượng cùa tất cả các 
nguyên tử trong hợp chất đó). 

- Tìm sô' mol nguyên tử của mỗi nguyên tố ữong 1 mol phân tử chất đó. Từ 
đó tính khối lượng mỗi nguyên tố trong 1 mol chất. 

m = n X M (g) • 

- Tính thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố: 

%x = khối lượng nguyên tố 100% 

khôi lượng moi 

Ví dụ: Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong axit 
sufuric H 2 SO«. 

- Khối lượng mol: 

M(H 2 S0 4 ) = 2x 1 + 1 X 32 + 4x16 = 98 (g) 

- Khối lượng các nguyên tố: Trong 1 mol H 2 S0 4 có: 

+ 2 mol nguyên tử H: m H = 2 X 1 = 2 (g) 

+ 1 mol nguyên tử S: m s = 1 X 32 = 32 (g) 

+ 4 mol nguyên tử O: m<) = 4 X 16 = 64 (g) 

- Thành phần phần trảm vể khối lượng các nguyên tố: 

%H = Ì-xl00% = 2,04%. 

98 

%s = 32 X100% = 32,65% 

98 

%ơ= Ếíx 100% = 65,31% 

98 

(hay %0 = 100% - (2,04% + 32,65%) = 65,31%) 

4.2 Xác định công thức hoá học khi biết thành phần các nguyên tô' và khối 
lượng mol. 

Các bưóe tiến hành: 

- Tính khối lượng mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất: 


39 



M n£uyenlđx = %XxM hụpchíl 

- Tính sô' mol nguyên tử cùa mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất: 

„ _ m x 
n x = 

M x 

- Kết luận công thức hoá học của hợp chất. 

Ví dụ: 

Một hợp chất A có M = 58,5 (g), thành phần phần trăm về khối lượng cùa 
các nguyên tố là: 39,32% Na và 60,68% Cl. Hãy cho biết công thức hoá học của 
hợp chất đó? 

Giải 

- Khối lượng của mỏi nguyên tô' ữong 1 mol A là: 

m Na = 39,32% X 58,5 = 23,0022 * 23 (g) 
m a = 58,5 - 23 = 35,5 (g) 

- Vậy trong 1 phân tử A có 1 nguyôn tử Na và 1 nguyên tử Cl. 

- Công thức hoá học của A là: NaCl 
• Chú ý: 

Đầu bài có thể cho khối lượng mol trực tiếp hoặc gián tiếp như một sô' dạng 

sau: 

1. Cho biết M qua tỉ khối hơi của nó so với một chất khí đã biết. 

Ví dụ: 

Cho d A/B , M„ => M a = d A/n X M b 
C ho d A/B , M A => M h = drt/B / M a 

2. Cho biết M khi biết khối lượng và sô' mol. 

M = m/n (g) 

3. Cho biết M khi biết khối lượng và thể tích (đktc). 
n = V/22,4 (mol); M = m/n (g) 

c _ .. _ m.22,4 

Suy ra: M = 

V 

4. Cho biết M khi biết khối lượng của 2 chất khí có cùng thể tích. 

Ví dụ: 

5,6g khí X chiếm một thể tích bằng thể tích cùa 6,4g khí O z (cùng điéu kiện 
vể nhiệt độ và áp suất). 

Xác định M. 

Theo giả thiết: v x = v u , các thể tích đo ở cùng diéu kiện về nhiệt dộ và áp 
suất n x = no 2 = 0,2 (mol) 

40 



M x = ~ = 28 (gí 

5. Tính theo phương trình hoá học 

Các bước tiến hành: 

- Viết phương trình hoá học (chú ý phải cân bằng phương trình). 

- Chuyển đổi lượng chất đầu bài cho dưới dạng khối lượng hoặc thể tích 
thành số mol. 

- Dựa vào phương trình hoá học tính số mol các chất cần tính theo số mol 
chất dã biết. 

- Chuyển dổi sô mol chất cẩn tính sang khối lượng hoặc thể tích theo yêu cầu 
của dầu bài. 

B. CÁC BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI 

1. Tính số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau: 

a) 2 mol nguyên tử Fe 

b) 1,5 mol phân tử0 2 

c) 0,8 mol phân tử NaCl 

Giã 

a) Sỏ nguyên tử Fe trong 2 moi Fe là: 

2 X 6.10* = 12.10* (nguyên tử) 

b) Sô' phân tử Oj trong 1,5 mol Oj là: 

1,5 X 6.10* = 9.10* (phân tử) 

c) Sô' phản tử NaCI trong 0,8 moi NaCI là: 

0,8 X 6.10* = 4,8.10* (phân tử) 

2. Tính khối lượng của: 

a) 1 mol nguyên tử N và 1 mol phân tử Nj 

b) 1 mol phân tử A1 2 0, 

c) lmol phân tửCH 4 

Giải 

a) M n = 14 (g) 

M n , = 14 X 2 = 28 (g) 

b) M(AI 2 Oj) = 2 X 27 + 3 X 16 = 102 (g) 

c) M c „ 4 = 1x12 + 4x1 = 16 (g) 


41 



3. Tính thể tích (đktc) cùa các lượng chất sau: 

a) 0,2 mol khí 0 2 

b) 0,5 mol khíCl 2 
é') 1,5 mol khí co 
d) 3,2 mol khí so., 

Giải 

a) Vo 2 = 0,2x22,4= 4,48(1) 

b) v c , 2 =0,5x22,4=1,12(1) 

c) - V co = 1,5 x 22,4 = 33,6(1) 

d) Vso 3 = 3,2 X 22,4 = 71,68 (I) 

4. Tính khối lượng của N phân tử các chất sau: 

HC1, H 2 sp 4 , HNO„ Fe 2 0„ Na 2 0, C l2 H 22 0„. 

Giãi 

Khối lưọng của N phân tử = khối lượng mol phản tử. 

- HCI: M = 1 + 35,5 = 36,5 (g) 

- H 2 S0 4 : M = 2 X 1 + 1 X 32 + 4 X 16 = 98 (g) 

- HNO,: M = 1 X 1 + 1 X 14 + 3 X 16 = 63 (g) 

-Fe 2 0,: M = 2x56 + 3xl6 = 160 (g) 

- Na 2 0: M = 2 X 23 + 1 X 16 = 62 (g) 

- C| 2 H 22 O u : M = 12 X 12 + 22 X 1 + 11 X 16 = 342 (g) 

- 5. Tính sổ moi nguyên tử koặc phân tủ có trong các lượng chất sau 

a) 4,8g magie (Mg) 

b) l,35g nhôm (Al) 

c) 2g đồng oxit (CuO) 

d) 1 l,7g muối ăn (NaCl) 

e) 85,5g đường (C 12 H 22 O 11 ) 

f) 10,85g photpho (P) 

Giải 

a) M Mg = 24 (g) 

Số moi nguyên tử Mg: n Mg = = 0,2 (mol) 


42 



b) M m = 27 (g) 


Sỏ' moi nguyên lử AI: n,y = =0.05 (mol) 

c) M Cu o = 64 + 16 = 80 (g) 

2 

Số moi phân tử CuO: n c „0 = gQ = ®’®25 (mol) 

d) M NaC1 = 23 + 35,5 = 58,5 (g) 

11.7 

Số mol phàn tử NaCI: n NaC | = = 0,2 (moi) 

e) M(C 12 H 22 O n ) = 12 X 12 + 22 X 1 + 11 X 16 = 342 (g) 

Số moi phân tử C| 2 H 22 O u : n = ~~ = 0,25 (mol) 
342 

0 Mp = 31(g) 

Sô' mol nguyên tử P: n p = =0.35 (mol) 

6. Tính khối lượng của các lượng chất sau: 

a) 0,125 mol khí H 2 S 

b) 0,5 mol C0 2 

c) Hỗn hợp gổm 0,2 mol COj và 0,3 mol O z 

d) Hỗn hợp gồm 0;15 mol CuO và 0,2 mol Cu 

Giải 

a) M|J 2 s = 2 X 1 + 32 = 34 (g) 
m„ 2 s = 0,125 X 34 = 4,25 (g) 

b) Mco 2 = 1x12 + 2x16 = 44 (g) 
m COj = 0,5 X 44 = 22 (g) 

c) m hh = m C o 2 + m 0 3 = 0,2 X 44 + 0,3 X 32 = 18,4 (g) 

d) M Cu0 = 64 + 16 = 80 (g) 

m hh = m Cn0 + m Cll = 0,15 X 80 + 0,2 X 64 = 24,8 (g) 

7. Tính thể tích (ở đktc) cùa các lượng khí sau: 

a) 0,2 moi khí N 2 

b) 0,35 moi khí co 


43 



c) 0,15 mol khí S0 2 

d) 0,4 mol khí NO z 

e) Hỗn hợp gồm 0,15 mol H 2 và 0,45 mol N 2 
0 Hỗn hợp gồm 0,1 mol co và 0,3 mol C0 2 

Giải 

a) V Nỉ =0,2 x 22,4 = 4,48(1) 

b) V co = 0,35 X 22,4 = 7,84 (I) 

c) V S 0 2 =0,15x22,4 =3,36(1) 

4) V N 0 2 =0,4x22,4 =8,96(1) 

e) V hh = 0,15+0,45 = 0,6 (mol) 

v hh = 0,6 X 22,4 = 13,44 (1) 

0 n hh = n CO+ n co 2 = 0,1 +0,3 = 0,4 (moi) 
v hh = 0,4 X 22,4 = 8,96 (1) 

8 . Tính thể tích (đktc) của các lượng chất sau: 

a) 19,2 gam khí S0 2 

b) 12,6 gam khí co 

c) 7,1 gam khí Cl 2 

d) Hỗn hợp gồm 2 gam khí H 2 và 8 gam khí 0 2 

Giai 

a ) M so 2 = 32 + 2 X 16 = 64 (g) 

19,2 

"so 2 = ~7T = 0,3 (mol) 

2 64 

V S o 2 =0,3x22,4 = 6,72(1) 

b) Mco = 1x12 + 1x16 = 28 (g) 

n co = = 0,45 (moi) 

V co = 0,45 X 22,4 = 10,08 (I) 

c) M c , 2 =2x35,5 = 71 (g) 


44 



n c , 2 = = 0,1 (mol) 

V so , =0,1x22,4 = 2,24(1) 

d) n H 2 = ^ = 1 (mol); n 0 , = ^ = 0,25 (mol) 

n hh = 1+ 0,25 = 1,25 (moi) 
v hh = 1,25 x 22,4 = 28 (g) 

10. Một hỗn hợp gồm hai khí H 2 và N 2 có thể tích là 6,72 lít (đktc). Biết khí N 2 
chiếm 1/3 thể tích của hỗn hợp. Tính số mol của mỗi khí trong hỗn hợp trên. 

Giải 

n hh = = 0,3 (moi) 

22,4 

Do cùng một số moi của bất kí chất khí nào đều chiếm một thể tích như 
nhau nên tỉ lệ về thể tích cũng chính là tỉ lệ về sô' mol. 

=> n N 2 = J X n hh = ị X 0,3 = 0,1 (mol) 

n„j = 0,3 - Ojl = 0,2 (moi) 

11. Một hỗn hợp gồm hai khí 0 2 và N 2 có thể tích là 1,12 lit (đktc), trong đó 0 2 
chiếm 43,243% về khối lượng của hỗn hợp. Tính số mol của mỗi khí trong hỗn 

Chợp. 

Giải 

n hh = ỈTT = °’ 05 ( mol > 

22,4 

Gọi số mol của 0 2 và N 2 trong hỗn hợp lần lượt là: X, y (moi); X, y > 0. 

Số moi hỗn hợp: X + y = 0,05 (mol) (1) 

Khối lượng của 0 2 và N 2 trong hỗn hợp: 

mo 2 = 32x (g); m N2 = 28y(g) 

Khối lượng hỗn hợp: 

m hh = 32x + 28y (g) 

Phần trăm về khối lượng của 0 2 : 


45 



%0 = .100% = 43,243% (2) 

32x + 28y 


Kết hợp (1) và (2) ta có hệ phương trình: 


X + y = 0,05 

(1) 

——— .100% = 43,243% 

(2) 

32x+28y 


Giải hệ phương trình: X = 0,02 (moi) 
y = 0,03 (moi) 

Vậy trong hỗn hợp: n 0 2 = 0,02 mol; n N 2 = 0,03 mol. 

12. Có các khí sau: N 2 , Cl 2 , S0 2 , co. Cho biết: 

a) Khí nào nặng hay nhẹ hơn khí H 2 và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần? 

b) Khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần? 

c) Khí nào nặng nhất, khí nào nhẹ nhất? 

Giải 

a) Những khí nào có khối lượng mol phân tử lớn hơn 2 là nàng hơn H 2 và 
ngược lại, những khí nào có khối lượng moi phân tử nhỏ hơn 2 là nhẹ 
hơn H 2 . 

Những khí nhẹ hơn H 2 là Cl 2 , N 2 , co, S0 2 . 

- KhíN 2 : d Nỉ « 2 = y =14(lần) 

- KhíCI 2 : d c , 2 /Hj= y = 35,5 (lầh) 

- Khí CO: dè 0/ „ 2 = y =14 (lần) 

6á 

- Khí S0 2 : d so 2 ;H 2 = y =32 (lần) 

b) Tương tự cảu a, 

c) Khí nào có khôi lượng phân tử lổn nhất là nặng nhất, khí nào có khối 
lượng phàn tử nhỏ nhất là nhẹ nhất. 

Vậy khí nạng nhát là Cl 2 ; khí nhẹ nhất là CO và N 2 . 


46 



13. Tim khối lượng moi của các khí: 4 

a) CỐ tỉ khối so vói Heli (M =4) là: 8; 0,5; 11,5. 

b) Có ti khối so với ơ 2 là: 1,375; 2; 1,0625; 0,875. 

Giải 

a) 

d = 8 => M = 8 X 4 = 32 (g) 

d = 0,5 => M = 0,5 X 4 = 2 (g) 
d = 11,5 => M = 11,5 X 4 = 46 (g) 

b) 

d = 1,375 => M = 1,375 X 32 = 44 (g) 
d = 2 => M = 2 X 32 = 64 (g) 

d = 1,0625 => M = 1,0625 X 32 = 34 (g) 
d = 0,875 => M = 0,875 X 32 = 28 (g) 

14. Trong phòng thí nghiệm ngưòi ta thu khí vào bình bằng cách dời không khí 
như sau: 

Cách 1: dặt đứng bình 

Đặt đứng bình, dẫn khí cần thu qua ống dẫn đến đáy bình. Khí nặng hcm 
không khí sẽ chiếm chỗ của không khí đẩy không khí ra. 

Cách 2: đặt ngược bình 

Đặt ngược bình, dẫn khí cần thu qua ống dẫn đến đáy bình. Khí nhẹ hơn 
không khí se bay lên trên (phía đáy bình) chiêm chỗ của không khí, đẩy không 
khí ra. 

Có các khí sau: H,, NH 3 , Ha, C0 2 , sạ, a 2 ,CH 4 . Cho biết khí nào có thể thu 
được theo cách: 

a) Đặt đứng bình 

b) Đặt ngược bình 

Giải 

a) Khí nào nặng hơn không khí sẽ thu được theo cách đặt đứng bình: 
HCI, C0 2 , S0 2 , Cl 2 . Vì: 

H _ 36,5 

d HCl/kk = = 1*26 

deo 5 Ak = — - 1*52 


47 



d so to = ịị = 2,21 

90 1 “ 29 

s 71 

d ci 1 /kk - ^ = 2,45 

b) Khí nào nhẹ horn không khí sẽ thu dược theo cách đât ngược bình: H 2 , 
NH„ CH,. Vì: 


d cu 4 *k = n =0,552 

15. Tính thành phần phần trâm về khối lượng của Fe, s trong các hợp chất satu: 

a) FeO, Fe 2 Oj, Fe,0 4 

b) SO 2 . SO„ H 2 S, H 2 S0 4 

Giải 


a) 


56 


Fe 2 Oj. %Fe 
Fe 3 0 4 : %Fe = 


2x56 + 3x16 
3x56 


.100% =70% 
.100% = 72,414% 


%s = 

32 

.100% = 50% 

32 + 2x16 

%s = 

32 

.100% = 40% 

32 + 3x16 


%s = 

32 

.100% = 94,12% 

2x1+32 


H 2 SQ 4 : %s 


2x1 + 32 + 4x16 


.100% =32,65% 


48 



16. Xác định công thức hoá học của hợp chất A, biết A tạo nên từ hai nguyên tố AI 
và Cl, trong đo AI chiếm 20,225% về khôi lượng. M A = 133,5 (g). 

Giải 

- Khối lượng các nguyên lố trong 1 mol chất A: 
m AI = 20,225% X 133,5 « 27 (g) 

m C i = 133,5-27 = 106,5 (g) 

- Số moi nguyên tử của mỗi nguyên tô' trong 1 moi chất A: 
n A1 = 27/27 = 1 (mol) 

n a = 106,5/35,5 = 3 (mol) 

- Trong 1 phân tử A có 1 nguyên tử AI và 3 nguyên tử Cl. 

- Vậy công thức hóa học của A là: AICI,. 

17. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí hiđro bằng cách cho kẽm (Zn) 
phản ứng với dung dịch HC1: 

Zn + 2HC1 - > ZnCl 2 + H 2 

Tính khôi lượng kẽm và HC1 cần dùng đổ thu dược 5,264 lit khí H 2 (đktc)? 

Giải 

- Ph rong trình hoá học: 

Zn + 2HC1 -* ZnCl 2 + H 2 

- Sô mol khí H 2 sinh ra: 

n„ = =0,235 (mol) 

1 22,4 

Theo phương trình hoá học: • 

Để sinh ra 1 moi H 2 cần 1 moi Zn và 2 mol HCI. 

=>Để sinh ra 0,235 mol H 2 cần 0,235 mol Zn và 2x0,235 mol HCI. 

- Khôi lượng Zn và HCI cần dùng: 

m Zn = 0,235 X 65 = 15,275 (g) 
m uct = 2 X 0,235 X 36,5 = 17,155 (g) 

18. Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng c trong oxi dư thu được 336 ml khí cacbonic 
(đktc). 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

b) Tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng. 

c) Tính khối lượng c đã dùng. 


49 



Giải 

a) Phưong trình phản úng: 

c + 0 2 —í—> C0 2 

b) r 

- Số moi khí cacbonk sinh ra: 

- Theo phơưng trình phản áng: 

Để sinh ra 1 moi C0 2 cần 1 moi 0 2 
=> Để sinh ra 0,015 mol co, cán 8,015 moi () 2 

- Khối lượng oxi dã tham gia phàn ứng: 
mo 2 = 0,015 X 32 = 0,4« (g) 

c) 

- Theo phmmg trình phàn úng: 

Để sinh rai moi C0 2 cần 1 moi c 

=> 

Để sinh ra 0,015 mol co, cần 0,015 mol c 

- Khối luọng c dã tham gia phản áng: 

nv = 0,015x12 = 0,18 (g) 

19. Cho khí H 2 dư di qua 30 gam hỗn hợp gổm CuO và FeO. Để cho phản ứng xảy 
ra hoàn toàn thu dược 23,6 gam hỗn họp 2 kim loại Cu và Fè. 

a) Viết phương trình phàn úng xảy ra 

b) Tính thành phẩn phán trăm vé khối luợng các chất trong hỗn hợp đ&u. 

c) Tính số mọi Hj dã phản úng. 

Giã 

a) 

- Phương trình phản úng: 

CuO + H 2 —Cn + H 2 0 

FeO + H 2 —Fe + H 2 0 


50 



- Gọi số moi CnO, FeO trong hỗn hạp lần lượt là: X, y (moi); X, y > 0. 

- Khối lượng hỗn họp: 

80X + 72y = 30 (1) 

- Theo phưong trình phàn úng, số mol Cu, Fe sinh ra: 

n<. = X moi; n* = y moi. 

- Khối lượng hai lôm loại sinh ra: 

rac + % =64x + S6y =23,6 (g) (2) 

- Giải hệ phưong trinh (i) và (2) ta dược: 

x = 0,15 (moi); y = 0,25(mol). 

- Phẩn trăm theo khối lưọng các chát trong hỗn hợp dẩn: 

1^.0 = 0,15.80= 12 (g)=> %Cư = ~ .100% =40% 

30 

m lcO = 0,25.72=18(g)=> %Fe = . 100% = 60% 

(hoặc %Fe = 100% - 40% = 60%) 

c) 

- Theo phưong tring phàn úng, số mol H 2 đã tham gia phản úng: 

n„ 2 = n^o + Im = 0,15 + 0,25 = 0,4 (moi) 


20. Đốt cháv hoàn toàn một kim loại hoá trị m uong oxi dư thu duợc 20,4 gam oxit 
cùã nó. Xác dịnh kim loại M và tính số thể tích o, (đktc) dã phản úng. 


■ phương trinh phản ứng: 

4M + 30, —£-> 2M 2 0, 

- Gọi khối loạng mol nguyên tủ của M là M (g), ta có: 




20,4 

: 2xM + 3x16 


(moi) 


Cứ 4 mol M phàn ứng sẽ tạo ra 2 mol MjOj, suy ra: 

20,4 

M 2xM + 3x16 
h trẽn ta đoọc M = 27 (g). 


= 2n M2 o 3 hny^M = 2.- 


51 



2A1 2 Oj 


Vậy M là nhổm (AI). 

Phương trình phản ứng: 4AI + 30j —> 

- Số mol AI dã phản ứng: 

n M = 5,4/27 = 0,2 (moi) 

- Theo phương trình phản ứng: 

Cứ 4 mol AI phản úmg thì cần 3 mol 0 2 ■ 

Vậy có 0,2 mol AI phản ứng thì cần — = 0,15 mol 0 2 . 

- Thể tích O z (dktc) đã phản ứng: 

Vo 2 =0,15x22,4 = 3,36(1) 

c. BÀI TẬP KHÔNG CÓ LỜI GIẢI 

1. Tính thể tích (dktc) lượng chất sau: 

a) 0,75 mol khí Cl 2 . 

b) 16,8 gam khí C,H 4 . 

c) Hỗn hợp gổm 11,5 gam N0 2 và 4 gam 0 2 . 

d) Hỗn hợp gồm 2,2 gam C0 2 và 7 gam H 2 . 

2. Tính khối lượng của các lượng chất sau: 

a) Hỗn hợp gổm 0,3 mol CaCO, và 0,2 mol MgCO,. 

b) Hỗn hợp gổm 0,15 mol NaCl và 0,25 mol KC1. 

c) Hỗn hợp gổm 0,35 mol A1C1, và 0,1 mol A1 2 0 3 . 

3. Hỗn hợp gồm 3 khí C0 2 , 0 2 , N 2 có thể tích 4,48 ỉit (đktc). Trong đó số mol của 
C0 2 bằng số mol của N 2 và bằng số mol cùa 0,8 gam oxi. 

Tính thể tích của từng khí (đktc) trong hỗn hợp. 

4. Tính thành phần phần tràm theo khối lượng của C, N, C1 trong các hợp chất sau: 

a) CO, C0 2 

b) NO, NOj, N 2 0, na, NH„ HNO, 

c) ci 2 o, ajoj, ao 2 , C1 2 0 7 

5. Đưcmg glucozơ có công thức hoá học là QHịA- Tính: 

a) Khối lượng mol phân tử của glucozơ. 

b) Thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong gíucozơ. 

c) Số mol nguyên từ mỗi nguyên tô' trong 3 mol glucozơ. 


52 



6. Tính số gam Cu và số mol H 2 Ơ có trong 25 gam muối CuS0 4 .5H 2 0. 

7. Muối ngậm nước của Na 2 S0 4 có dạng Na 2 S0 4 .xH 2 0, trong đó Na 2 SƠ 4 chiếm 
44,1% vé khối lượng. Tim X? 

8. Hợp chất B tạo bởi 3 nguyên tố H, o, s trong đó thành phẩn phần trăm về khới 
lượng của H là 2,041%, s là 32,653%. Khối lượng mol phân tử cùa B là 98. Tìm 
công thức hoá học của B? 

9. Sắt tạo dược 3 loại oxit (oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tô' khác) X, Y, 
z. Trong đó thành phần phẩn trăm về khối lượng của Fe trong X, Y, z lần lượt 
là: 77,778%; 72,414%; 70% Khối lượng phân từ của X, Y, z lần lượt là: 72; 
232; 160. 

Xác định công thức hoá học của X, Y, z? 

10. Xác định công thức hoá học của khí A biết: 

- Khí A nặng hơn không khí 1,706 lắn. 

- Thành phần phẩn trăm theo khối lượng của A là: 82,353% N; 17,647% H. 

11. Hợp chất z tạo bời s và o, trong đó s chiếm 40% về khối lượng 1,6 gam z 
chiếm thể tích là 3,36 lít (dktc). Tìm công thức hoá học của z? 

12. Đốt cháy hoàn toàn 2,7 gam nhôm (Al) trong khí 0 2 dư thấy thu dựơc 5,1 gam 
nhôm oxit. Tun công thức hoá học của nhôm oxit, biết công thức đơn giản cũng 
chính là cồng thức hoá học. 

13. Đun nóng hỗn hợp gồm 7 phần khối lượng của sắt và 4 phần khối lượng của lưu 
huỳnh. Sau một thời gian thu được một chất duy nhất là sắt (II) suníua. Hãy xác 
dịnli công thức đơn giản của sắt(II) suníua? 

14. Đá vôi bị phân huỷ theo phương trình phản ứng sau: 

CaCO, - > CaO + C0 2 

Sau một thời gian thấy thoát ra 5,6 lit khí C0 2 (dktc). Biết khối lượng đá vôi 
ban dầu là 55 gam. 

Tính khối lượng dá vôi đã phản ứng. 

15. Trong một bình kín có thể tích 2,8 lit chứa đầy khí (0°c,latm), cho vào bình 3 
gam p dỏ rồi đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn: 

4P +' 5ƠJ f .> 2P 2 0, 

a) Cho biết sau phản ứng p hay 0 2 còn dư và dư bao nhiêu gam. 

b) Tính khối lượng sản phẩm tạo thành. 

16. Hoà tan hoàn toàn 49,6 gam Mg bằng axit HC1, khí H 2 thu được phản ứng vừa 
hết với X gam CuO nung nóng, theo các phản ứng sau: 

Mg + 2HC1 - > MgCl 2 + H 2 


53 



CuO + h 2 Cu + h 2 o 

a) Tính khối lượng axit đã phản ứng. 

b) Tính X. 

c) Tính khối lượng kim loại đổng dược tạo thành. 

17. Hj khử sắt theo phản ứng sau: 

Fe,0 4 + H 2 > Fe + H 2 0 

a) Lập phương trinh phản ứng. 

b) Cần bao nhiêu ml Hj (dktc) để phản úng hết với 4,64 gaxn Fe>0«. 

c) Nếu thay H z bằng co thì phải dùng hết bao nhiêu ml co (dktc). Hết phản 
ứng sinh ra COj và Fe. 

18. Đốt cháy hoàn toàn 1,68 lit (dktc) khí metan (CH,) sinh ra khí carbonic và 

nước. Tính: 1 

a) Khối lượng khí cacbonic và nước sinh ra. 

b) Thể tích không khí cđn để đốt cháy lượng khí mè! an nén biết khí Oj 
chiếm 20% thể tích không khí. 

19. Trung hoà H 2 S0 4 bằng KOH theo phàn úng sau: 

H 2 S0 4 + 2KOH -* K 2 S0 4 + 2HjO 

Tính khối lượng KOH cần dể phản ứng hết với 12,25 gain HjS 0 4 vã khối 
lượng muối K 2 SÒ 4 sinh ra. 

20. Đốt cháy hoàn toàn 81,9 gam quặng pirit (FeSj) chứa 5% tạp chấit trơ bằng oxi 
không khí, sinh ra Fe a O, và khí suníuro. Tĩnh: 

a) Thể tích không khí cần dùng biết lượng không khí dùng, du 10% so với 
lượng cần thiết. Trong không khí oxi chiếm 20% về thé tích. 

b) Khối lượng PeỊO, sinh ra. 

c) Đem toàn bộ lượng Fe 2 0, sinh ra khử bằng khí hidro dư dù tbu dược bao 
nhiêu gam sắt kim loại. 

21. Cho 6,885 gam nhôm kim loại phản ứng vối dung dịch axữ 11 jSO, loãng cố 
chúa 34,4 gam H 2 S0 4 tinh khiết, (sinh ra A1 2 (S0 4 ), và giải phóng khí hìđro). 

a) Tính thể tích khí hidro sinh ra (đktc). 

b) Để thu được lượng hidro trên thì phải dùng bao nhiêu gam kũn loại sất cbo 
phản ứng với axit Ha dư. 

22. Nhiệt phân hoàn toàn một lượng muối KNOj xảy ra phản úng san: 

2KNO, ——> 2KN0 2 + 0 2 


54 



Tính loạng muối cần dùng dể thu được 5,264 lit 0 2 (đktc). 

23. Cho 8,512 gam một kim loại M phản ứng hoàn toàn với axit HC1 sinh ra 19,304 
gam muối có công thức hoá học Mơ 2 và giải phóng khí H 2 . 

Xác dinh kim loại M. 

24. Để hoà tan 9,84 gam một oxit cùa kim loai R có hoá trị bằng II (không dổi 
trong phán úng) cần 12,054 gam axit suníuric (H 2 S0 4 ). 

Xác định công thức hóa học cùa oxit trên. 

D. VUI ĐẾ HỌC 


Thí nghiệm vui: lấy lửa không cần diêm. 

■ Hóa dtất: KMnỌ 4 tinh thể, H 2 S0 4 đậm đặc, glixeron, KC 1 Ơ 3 tinh thể, 
saccaro/o, bông, điếu thuốc lá, na tri kim loại. 

■ Dụng cụ: chén sứ, đũa thủy tinh, đèn cồn. 

■ Cách tiến hành: 

1. Cho 0,5 g KMnơ 4 tinh thể tinh khiết vào chén sứ, cho tiếp 0,5 ml dung 
dịch IIjS0 4 dậm đậc. Dùng đũa thủy tinh sạch trộn đều hỗn hợp, rồi quệt đầu đũa 
lẽn bẳc dèn cồn. bấc sẻ bùng cháy. 

Giải thích: H 2 S0 4 đậm đặc tác dụng với KMn0 4 tạo ra Mn 2 0 7 rồi thành 
MnO>. <W 1 nguyên tử và oxi 0 2 cho nên hỗn hợp K.Mn0 4 và H 2 SƠ 4 có tính oxi hóa 
mạnh. Ruọu, ete vả nhiều hợp chất hữu cơ khác bùng cháy khi tiếp xúc với hỗn 
hộptrèn. 

Chả ý: 

- Không dể chất hữu cơ rơi vào KMn0 4 vì khi rơi vào axỉt H 2 S0 4 đậm đặc 
vào hỗn hợp sẽ nổ tung. 

- Không lấy quá nhiều hỏa chất so vởi hướng dẫn. 

2. Nghiền nhỏ 2 g thuốc tím trong một chén sứ, nhỏ tiếp 3 mi glixeron 
nguyên chất vào thuốc tím. Trộn đều hỗn hợp bằng đũa thủy tinh. Lấy một miếng 
bông thấm nuóc, dàn mỏng rồi đặt vào hỗn hợp glixeron và thuốc tím. Sau 1-2 phút 
bông sẽ bùng cháy có ngọn lửa xanh hơi vàng. 

3- Nghiền nhỏ từng chất riêng biệt: 1 g KCIO 3 và 2 g đường kính, cho hỗn 
hợp vảo chén sứ, lồi trộn đệu bẵng 1 que tre hay gỗ. Sau đó nhỏ 1 ml dung dịch 
H 3 SQ 4 dậm đặc vào hỗn hợp trên. Ngọn lửa sẽ bùng cháy. 

Chi ỷ: KCIO3 rất dễ nổ, nên nghiền riêng những lượng chất rất nhỏ, không 
lảm vội. Không lấy nhiều hóa chất làm thí nghiệm rất dễ gây nguy hiểm. 


55 



4. Cắt một mẩu natri bằng hạt đỗ xanh, lau sạch dầu, sau đó gói vào một 
mảnh giấy lọc rồi thà vào cốc nước. Natri tác dụng mạnh với nước giải phóng hiđro 
và tỏa nhiều nhiệt làm hiđro bốc cháy. 

Phương trình hóa học: 

2Na + 2 H 2 ơ -» 2NaOH + H 2 


56 



Chương 4 


OXI - KHÔNG KHÍ 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 
1. Tính chất của oxi 

- Ký hiệu hóa học: O; hóa trị II 

- Công thức hóa*học của đơn chất (khí) oxi là 0 2 

- Nguyên từ khối: 1 

- Phân tử khối: 32 

- Oxi là nguyên tố hóa học phổ biến nhất, chiếm 49, 4% khổi lượng vỏ trái 
đất. ờ dạng đơn chít, khí oxi có nhiều trong không khí. Ở dạng hợp chất, nguyên tố 
oxi có ương nước, đường, quặng, đất đá, cơ thể người, động vật và thực vật... 

1.1 Tính chét lý học 

Khí oxi là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong 
nước. Oxi hóa lỏng ở - 183"c. Oxi lỏng có màu xanh nhạt. 

1.2. Tính chất hóa học 

Khí ơxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ 
dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, kim loại và hợp chất. Trong các 
hợp chất hóa học, nguyên tỏ' oxi có hóa trị II (trừ các hợp chất H 2 0 2 , K 2 0 2 ...). 

• Tác dụng với phi kim 

Ví dụ: 4P(r) + 

2H 2 + 

• Tác dụng với kim loại 

Ví dụ: 3Fe (r) 

4A1 + 

• Tác dụng với hợp chất 

Ví dụ: CH 4 (k) 

2CO 


50 ? (k) 2P 2 O s (r) 

ơ 2 2 H 2 0 

+ 20 2 (k) —Fe 1 0 4 (r) 

3 0 2 —> 2A1 2 0, 

+ 20 2 (k) —£-> Cơ 2 (k) + 2 H 2 ơ (h) 

+ ơ 2 —2 C0 2 


57 



2. Sự oxi hóa - phản ứng hoá hợp ứng dọng của oú 

2.1 Sụoxi hóa 

Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi vói một chái (chất đó có thể !à dem chất 
hay hợp chất) để tạo ra oxit. 

2.2 Phản ứng hóa hợp 

Phàn ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chi có một chắt mới (sản 
phẩm) dược tạo thành từ hai haỵ nhiều chất ban đầu. 

Ví dụ: CaO + C0 2 —£-► CaCOj 

Phản ứng toả nhiệt là phản ứng hoá học trong quá trình xày ra có sinh nhiệt 
Phản ứng cháy của các nhiên liộu đều là phản ứng toả nhiột. 

Ví dụ: c (r) + ơ 2 (k) — £-> C0 2 (k) 

2.3 ứng dạng của oxi 

• Khí oxi cần thiết cho sự hô hấp của người và dộng vật khí oxi dùng dể oxi 
hóa các chất hữu cơ trong cơ thể, sinh ra nàng lượng để cơ thể hoạt dộng và các sản 
phẩm khác là khí cacbonic và nước. Bình thường, con người và dông vật hô hấp 
được là nhờ oxi. Trong trường hợp đặc biệt thì phải thở oxi trục tiếp bong bình oxi: 
như phi công lái máy bay khi bay cao; lính cứu hoả chữa cháy; thợ lặn phải làm 
việc lâu dưới nước; bệnh nhân bị khó thở,... 

• Khí oxi cần thiết cho sự đốt cháy các nhiên liẽu(than, củtdẳu,---)- Nhiệt 
lượng toả ra dùng trong đòi sống hàng ngày, ưong sản xuất, ưong giao thõng văn 
tải. Các ngành sản xuất cần dùng khí oxi: ngành hàn hơi, khai thác đá, sản xuất 
gang, thép, hàng không vũ trụ,... 

3. Oxit 

3.1 Định nghĩa. 

Oxit là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxĩ. 


I Oxit: oxi + một nguyên tố khác I 

3.2 Công thức của oxừ M x O y : gồm có ký hiệu của oxi o kèm theo chi số 
y và ký hiệu của một nguyên tố khác M (có hóa trị n) kèm theo chỉ số X của nó 
theo đúng quy tắc vế hóa trị: II X y = n X X 

Ví dụ: A1 2 0, trong đó y = 3; x = 2 và IIx3 = nx2 
33 Phán loại 

Có thể phân chia thành 2 loại chính: 

• Oxit axit: thường là oxit cùa phi kim và tương úng với một axìL 


58 




Vi dụ: C0 2 - tương úng vói axit cacbonic H 2 CO, 

P 2 O s - tương úng vói axit photphoric H3PO4 

• Oxit bazơ: là oxil của kim loại và tương ứng với một bazơ. 

Ví dụ: GiO - tương úng với bazơ đồng hiđroxit Cu(OH)j 

CaO - tương ứng với bazơ canxi hiđroxit Ca(OH) 2 
Lưu ỷ: Một số oxit kim loại, ví dụ như Mn 2 0 7 là oxit axit và khi tan trong 
nuót tạo dung dịch axit pemanganic HMn0 4 
3.4 Cách ỊỊOĨ ten 

Tên oxit = tên nguyên tố + oxit 

Ví dụ: CO — cacbon oxit 
CaO — canxioxit 

• NỐI kim loại có nhiều hóa trị: 

Tên kim loại (kèm theo hóa trị) + oxit 

Ví dụ: FèO — sắt (II) oxit, PọịO, — sắt (III) oxit 

Fe,Ọ 4 — hỗn hợp cùa sắt (II) oxit và sắt (III) oxit (hay còn gọi 
làoxiisắttừ) 

• Nêu phi kim có nhiều hóa trị: 

Tẽn phi kim + oxit 

(có ũén tố chỉ số nguyên tử phi kim) (có tiền tô'chỉ số nguyên tửoxi) 


Các tién tố dó là Mono nghĩa là 1 
di nghỹa là 2 
tri nghỹa là 3 
tetra nghỹa là 4 
penta nghỹa là 5 .... 

Ví dạ: CỮ 2 — cacbon dioxit (thường gọi là khí cacbonic) 
SO, — lưu huỳnh trioxit 
P 2 O s —diphotpho pentoxit 


59 






4. Điểu chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ 

4.1 Điều chếoxi trong phòng thí nghiệm 

Trong phòng thí nghiệm đi từ các hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt 
độ cao. 


2 KCIO 3 (r) > 2KC1 (r) + 30 2 T (k) 

2KMnơ 4 —£-+ K 2 Mn0 4 + MnO, + 0 2 í 

4. 2 Sản xuất khí oxi trong công nghiệp 
• Sản xuất oxi từ không khí: 


Không khí — - > không khí lỏng 


bay hơi 


„ N 2 (-196"C) 


" 0 2 (- 183°Q 


• Sản xuất oxi từ nước: 2H 2 0 — iỉĩỀEL > 2H 2 + 0 2 1 

(ỉhemH^U ,) 

Lưu ý: thiết bị điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm thường dơn giản, dễ 
thao tác, lượng khí oxi thu được ít chỉ đủ để thí nghiệm. Ngược lại thiết bị diêu chế 
oxi trong công nghiệp thường phức tạp, đắt tiền, diều hành khó khăn,... nhung sản 
phẩm thu dược với khối lượng lớn 

4. 3 Phản ứng phán huỷ 

Phàn ứng phân huỷ là phản ứng hóa học, trong dó từ một chất ban đầu sinh ra 
được hai hay nhiều chất mới. 


+ o 2 T 

+ o 2 T 

5 . Không khí - Sự cháy 

5.1 Định nghĩa: không khí là hỗn hợp nhiều khí khác nhau. 

5.2 Thành phần theo thể tích của không khí 

+ 78% là khí nitơ 
+ 21 % là khí oxi 

+ 1 % là các khí khác (khí cacbonic, bụi khói, khí hiếm, hơi nước...). 


Ví dụ: 2KC10, — ‘Iddĩỉỉh—Ì 2KC1 + 30 2 T 

2 Cu(NO ,) 2 —£-► 2 CuO + 4N0 2 
2KMn0 4 —K 2 Mn0 4 + MnO z 


60 



5.3 Sự cháy và sự oxi hóa chậm 

Sự cháy là sự oxi hóa có toả nhiệt và phát sáng 

Sự oxi hóa chậm là sự toả nhiệt nhưng không phát sáng. 

So sánh sự cháy của một chất trong không khí và ưong oxi: 

+ Bản chất giống nhau, đó là sự oxi hóa. Hiện tượng khác nhau, đó là sự 
cháy trong khống khí xảy ra chậm hơn, tạo ra nhiệt độ thấp hơn. Vì trong không khí 
V N = 4 V 0i nên diện tích tiếp xúc giữa chất cháy và các phần tử oxi ít hơn nhiều 
lần và một phần nhiệt bị tiêu hao để dốt nóng khí nitơ. Sự cháy trong oxi xảy ra 
nhanh hơn, mãnh liệt hơn, tạo ra nhiệt độ cao hơn. 

+ Sự cháy và sự oxi hóa chậm đẻu là phản ứng hóa học của một chất với 
oxi, chúng là những phản ứng toả nhiệt. Khác nhau là sự oxi hóa chậm không kèm 
theo hiện tượng phát sáng. 

Điều kiên phát sinh sự cháy và dập tắt sự cháy: 

+ Phát sinh sự cháy: chất phải nóng đến nhiệt độ cháy và phải có đủ khí oxi 
cho sự cháy. 

+ Dập tắt sự cháy: hạ thấp nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy 
và cách ly chất cháy với khí oxi. 


B. CÂU HỞI VÀ BÀI TẬP 

1. Hãy nêu những tính chất hóa học quan trọng của oxi. Mỗi tính chất cho một ví 
dụ minh họa. 

Giải 

Tính chất hóa học quan trọng của oxi: khí oxi là một dơn chất rất hoạt 
động, dặc biệt ở nhiệt độ cao, dể dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều: 

+ Kim loại: 4 AI + 3ƠJ —2A1 2 0 3 

+ Phi kim : c + ơ 2 —£-* COjí 

+ Hợp chất: CH 4 + 20 2 —cơ 2 1 +2 H 2 Ơ 

2. a) Trong 32 gam khí oxi có bao nhiêu mol nguyên tử oxi và bao nhiêu mol 

phân tử oxi. 

b) Hãy cho biết 1,8.10 24 phân tử oxi: 

(1) Là bao nhiêu mol phân tủ oxi? 

(2) Có khối lượng là bao nhiôu gam? 

(3) Có thể tích là bao nhiêu lit (đo ở đktc)? 


61 



Giải 

a) Số mol nguyên tử oxi là: — 2 moi Ị 

Số moi phàn tử oxi là: ~ = 1 moi 

b) (1) Sốmol phân tửoxi là: ^^-r = 3moI. 

6.16 

(2) Khối lượng của l^.io 24 phân tử oxi là: 3 X 32 = 96 gam. 

(3) Thể tích của 1,8.10* phân tửoxi: 3x22,41 = 67,2 lít. 

3. Đốt cháy 7,75 gam photpho trong bình chúa 5,6 lit khí oxi (ở đktc) tạo thành 
điphotpho pentoxỉt P 2 Oỉ (là chất rắn, màu trắng). 

a) Sau khi kết thúc phản úng, photpho hay 0X1 còn dư và số moi chất còn 
dư ià bao nhiêu? 

b) Tĩnh khối lượng chất tạo thành. 

Giải 

a) Tính: n p =ĩz~=Q2S mol 

n 0 0,25 moi 

° z 22,4 

Phương trình phản ứng: 4P + SOj - > 2P 2 O s 

Theo phương trình cứ: 4 moi 5 moi 2 mol 

Theo dần bài: 0,25 moi 0,25 moi X moi 

Lập tỉ số: => n^ < n r => chất dư là p 

n p dư = 0,25 °^ x4 0,05 moi 

b) Do n r dư nên tính số mol của P 2 O s tạo thành theo 0 2 (nghĩa là tính 
khối loạng P 2 O s theo 02) 

_ 0,25x2 _, 

x = —^— = 0,1 mol 

mp 2 o 5 = 04x142 = 14,2 gam 


62 



4. Propan có công thúc CJi«- ĐỐI cháy 1,12 lit khí propan trong 42 lit không khí 
tạo ra hơi nước và khí cacbonic. 

a) Sau phản úng chái nào còn thùa và số mol còn thùa là bao nhiêu? 

b) Số mol khí cacbonìc thu được ià bao nhiêu? 

Gim 

a ) n c,H. = -rrT = 0,05 moi 

CjH * 22,4 

V M ... 42 _ 8.4 

Vì v tt =zỊ = 8,4 lit nến n,. - ’ 0,375 mol 

5 '5 °* 22,4 

Phương trình phản óng: C,Ii, + 50 2 -> 3 C0 2 + 4 H 2 0 

1 moi 5 moi 3 mol 

Để bài cho: ọ,05 moi 0,375 mol X moi 

Lập tỉ sỏ: -y—<———=>n Gj >n CjHj => chãtdưlàOỉ 

n 0 ^dn = 0375-^^ = 0,125 moi 

b) Do số moi của oxi dư nên sõi moi C0 2 tạo thành dưọc tính theo C 3 ỈI,: 

0.05x3 

“co^^-ị -- 45 

5. Cần dùng 6,72 lit khí oxi (đktc) dể dốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí gồm 
CO và H, thu duạc 4,48 lít khí co, (dktc). Hãy tính thành phẩn phẩn trâm của 
hỗn hợp khí ban đầu theo thể tích hôn hợp. 

Giải 

Số mol của oxi là: ^^=#3 moi 
22,4 

448 

Số mol của khỉ CO a là: £— = 03 mol 
22,4 

Phương trình phàn Éng: 2 co + 0 2 -> 2C0 2 (1) 

Theo phương trình: 2 mol I mol 2 moi 

Theo bài cho: 0,2mol 0, i moi 0,2mol 


63 



(2) 


2 Hj + 0 2 —-> 2HjO 

2 mol 1 mol 2 moi 

2 X 0,2 moi (0,3- 0,1) moi 
Theo (1): V co = V COj = 0,2 X 22,4 = 4,48 lit 

1 0,2 

n Oj(D -^ n co, mol 

Theo đề bài thì n 0j(2) = 0,3 - 0,1 = 0,2 mol 

V Hj _ 0 ! 2x2 x 22 4 _ 896 lit 

Vhỏn họp tan díu = 4,48 + 8,96 = 13,44 li t 
4.48 

%V co = -^-xl00% = 33,33% 

CO 13,44 

%V H , = Ặ^-xl00% = 66,67% 

Hỉ 13,44 

6 . Trong các phản ứng hóa học sau đây, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp? Phản 
ứng nào là phản ứng phân huỷ? (hoàn thành các phương trình phản ứng) 

a) Fe + 0 2 -► Fe,0 4 

b) HNO,-► N0 2 + 0 2 + H 2 0 

c) P 2 O s + h 2 o-> HjPƠ 4 

d) Fe(OH), —► Fc 2 0 3 + H z O 

e) CaO + H 2 0-► Ca(OH) 2 

f) Cu(NOj) 2 —-*> CuO + N0 2 + 0 2 

Giải 

Các phản ứng hóa hợp là: 

a) 3Fe + 2 ơ 2 -> Fe 3 0 4 

c) P 2 O s + 3 H 2 0 -> 2 H 3 P0 4 

e) CaO + HjO -» Ca(OH ) 2 

Các phản ứng phân huỷ là: 

b) 4 HN0 3 - *- ■ > 4N0 2 + ơ 2 + 2 HjO 

d) 2Fe(OH ) 3 — ỉ —+. Fe 2 0 3 + 3H 2 0 

0 2Cu(NƠ 3 ) 2 —> 2CuO + 4N0 2 + Oj 


64 



7. Trong những chất sau đây, những chất nào là oxit axit, oxit bazơ: so,. CaO, 
P 2 O s , C0 2 , NO z , S0 2 , BaO, FeO, Fe 2 0 3 ,Na 2 0. Hãy lập công thức các axit và 
baz,ơ tương ứng với các oxit ở trên. 

Giải 

Oxit axit: 

SO, - tương ứng là axit H 2 S0 4 
Pj0 5 - tương ứng là axit H 3 PO 4 
N0 2 - tương ứng là axit HNO 3 
S0 2 - tương ứng là axit H 2 S0 3 
CÒ 2 - tương ứng làg axit H 2 C0 3 

Oxit bazơ: 

CạO - tương ứng với bazơ Ca(OH ) 2 
BaO - tương ứng là bazơ Ba(OH ) 2 
FeO - tương ứng là bazơ Fe(OH ) 2 
Fe 2 0 3 - tương ứng là bazơ Fe(OH ) 3 
Na 2 0 - tương ứng là bazơ NaOH 


8 . Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi CaC0 3 . Lượng vôi 
sống thu được từ 1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất là: 

A. 0,352 tấn B. 0,478 tấn c. 0,504 tấn D. 0,616 tẵn 
Hãy giải thích sự lựa chọn? Giả sử hiệu suất nung vôi đạt 100%. 

Giải 

Chọn phương án c vì: 

Phương trình phản ứng: CaC0 3 ———» CaO + CO 2 
100 1 56 1 

lt X t 


„ _ 1x56 A __ 
X = ' = 0,56t 

100 


Khối lượng vôi sống thực tế thu được là: --— = 0,504 tấn 

9. Có 4 bình đựng riêng các khí sau: không khí, khí oxi, khí hiđro, khí cacbonic. 
Bằng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi bình. Giải thích và viết các 
phương trình phản ứng (nếu có). 


65 



Giải 

Để phàn biệt được các khí: không khí, khí oxi, khí cacbonic và khí hiđro 
ta có thể tiến hành các thí nghiệm như sau: 

Bước 1: Dần các khí trên lần lượt qua nước vôi trong Ca(OH) 2 dư, khí 
nào làm đục nước vôi trong là khí C0 2 . 

Phương trình: Ca(OH) 2 + C0 2 - > CaCƠ 3 ị + H 2 0 

Bước 2: Dùng que dóm đầu có than hồng cho vào các bình khí còn lại, 
khí nào làm bùng cháy que đóm, khí đó là oxi. 

Bước 3: Cho các khí còn lại qua CuO nung nóng thấy có xuất hiện màu 
đỏ của Cu thì khí đi qua là khí hidro. 

Phương trình: CuO + H 2 ———> Cu ị + H 2 0 
(màu đỏ) 

- Khí còn lại là không khí (không làm dổi màu CuO) 

10. Muốn có được 166,5 kg vôi tôi, người ta phải cần bao nhiêu kg vôi sống, biết 
rằng trong vôi sống có chứa 15% tạp chất. 

Giải 

166,5 . _ 

ttvõì tòi = = 22,5 moi 

VÓU6Ì 74 

Phương trình phản ứng: CaO + H 2 0 -► Ca(OH) 2 

56 kg 74 kg 

X 166,5 kg 

166,5x56 . 

x = j^ =126ks 

Sô' kg vôi sông thực tê cần dùng là: í^xlis = 144,9 kg 

11. Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất lưu huỳnh và 1,5 % 
tạp chất khác không cháy. Tính thể tích khí C0 2 và S0 2 tạo thành (đktc). 

o .. .. ...„ Guu .. 

Đổi 24 kg than đá = 24000 gam than dá. 

Số gam lưu huỳnh có trong 24000 gam than dá là: = 120 gam 

24000x15 

Sô gam tạp chất có trong 24000 gam than đá là: —" 360 gam 


66 



Sô gam than đá nguyên chất là: 24000 - (120 + 360) = 23520 gam 
Phương trình phản ứng: c + 0 2 ——> COj (1) 

12g 44g 

23520g . X g 

23520x44 

Số gam khí C0 2 được tạo thành là: m C()j =X =-7^-= 86240 g 

Sô' moi khí C0 2 là n COi = = 1960 mol 

- 44 

Thể tích C0 2 sinh ra là: 1960 X 22,4 lit = 43904 lít 

Phương trình phản ứng: s + 0 2 ——> S0 2 (2) 

32 g 64 g 

120 g y g 

Số moi S0 2 được sinh ra là: n so = -3,75 mol 

SOỉ 32x64 

Thể tích khí S0 2 là: 3,75 x 22,4 lit = 84 lít 

12. Tính thể tích khí oxi cán thiết để đốt cháy hoàn toàn khí metan có trong lm’ 
khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đó được đo ở đktc. 

Giải 

Đổi 1 m’khí = 1000 dm 1 khí = 1000 lit khí. 

Thể tích khí CH 4 nguyên chất có trong 1000 lít là: 10 ^ 9 " = 980 Ut 

Phương trình phản ứng: CH* + 2 0 2 —> C0 2 + 2 H 2 0 
1 2 

980 X 

Thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hết 980 lít CH 4 là: 2 X 980 = 1960 lít 

13. Một số công thức hóa học được viết như sau: 

Na 2 0, K 2 C1, CaC0 3 , Ca(OH) 2 , Ha, Ca 3 0, Fe,Oj, NaCl 2 , so, , Mn0 2 
Hãy chỉ ra và sửa lại những công thức hóa học viết sai. 


67 



Giải 


Công thức hóa học viết sai 
K 2 C1 
cãjO 
Fe 3 0 3 
NaCI 2 


Sửa lại 

KCI 

CaO 

Fe 2 Oj hoặc Fe 3 0 4 
NaCI 


14. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe 3 0 4 bầng cách 
dùng oxi để oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao. 

a) Tính số gam sắt và số gam khí oxi cần dùng để diều chế được 2,32 
gam oxit sắt từ. 

b) Tính số gam kali pemanganat KMn0 4 cần dùng để có dược lượng oxi 
dùng cho phản ứng trên. 

Giải 

a) Số moi Fe 3 0 4 được điều chế là: 

Phưomg trình phản ứng: 3Fe 

3 2 1 

X y 0,01 mol 

Số gam sát cần dùng là: m Fe = 3x0,01x56 = 1,68 g 
Số gam oxi cần dùng là: m 0j = 2x0,01x32 = 0,64 g 

b) Sô moi oxi là: = 0,02 moi 

32 

Phương trình phản ứng: 2KMn0 4 ——> K 2 Mnơ 4 + Mn0 2 + 0 2 
2 1 
? 0,02 mol 

Số gam KMnơ 4 cần dùng là: 2 X 0,02 X 158 = 6,32 gam 

15. Cần thu 21 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích lOOml cho nhóm thí nghiệm thực 
hành sắp tới. 

a) Tính khối lượng KMn0 4 thực tế cần dùng dể thu được 21 lọ khí nói ưên, 
giả sử khí oxi thu được or đktc và hao hụt 7%. 


= 0,01 mol 

232 

+ 20 2 -> Fe 3 0 4 


68 



b) Nếu dùng KC10 3 có thêm một lượng nhỏ MnO, thì lượng KCIO, cần dùng 
là bao nhiêu? Viết phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiên phản ứng. 
Giải 

a) Thể tích của toàn bộ khí oxi trong 21 lọ là: 

21 X 100 m! = 2100 ml = 2,llít 

Số moi oxi là: —ỷ— mol 
22,4 

Phương trình phản ứng: 2KMn0 4 —!—> K 2 Mn0 4 + MnOj + 0 2 
2 mol 1 mol 

2,1 . 

X moi mol 

22,4 

CA „„„ ,_... 2x2,1x158x107 _ 

Sô gam KMnu 4 cẫn dùng là: - —— - " -= 31,7 gam 

22,4x100 

b) Phương trình phản ứng: 2 KCIO 3 — - ' Mn0 - > 2KCI + 30 2 

2 3 

y moi moi 

* 22,4 

Sô gam KCIO3 cần dùng là: 2x2 ; lxĩ . 22 '5xl07 = 

B 22,4x100 

16. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn chất: 
cacbon, photpho, hiđro, nhôm, magiê, lưu huỳnh. Biết rằng sản phẩm là những 
hợp chất lần lượt có công thức hóa học: CO z , p 2 0 5 , H 2 O t A1 2 0 3 , MgO, S0 2 . 
Hãy gọi tên các sản phẩm. 

17. Cho các oxit sau: C0 2 , S0 2 , p 2 0 5 , A1 2 0 3 , Fe 2 0 3 , Fe 3 0 4 . 

a. Chúng được tạo thành từ các đơn chất nào? 

b. Viết phương trình phản ứng và đêu điéu kiộn phản ứng (nếu có) để diểu 
chế các oxit trèn. 

18. Có những chất sau: 0 2 , Mg, p, AI và Fe. 

Hãy chọn một trong những chất trên và hệ^ố thích hợp điền vào chỗ trống 
trong phương trình phản ứng sau: 

a. 4Na +. .» 2Na 2 0 

b) . + 0 2 —2MgO 

69 





c) . + 50 2 — » 2P 2 0 5 

d) . + 30 2 — ' ■■■ > 2A1 2 0, 

e) . + . ——> Fe,0 4 

Đáp sô: a) 0 2 b) Mg c) p d) AI e) Fe và 0 2 

19. Cho các oxit có công thức hóa học như sau: 

a) SO, b) FeO c) N0 2 

d) CaO e) C0 2 f)ZnO 

g) n 2 o 5 h) S0 2 i) k 2 o 

+ Những chất nào thuộc loại oxit axit, những chất nào thuộc loại oxit bazơ. 

+ Hãy gọi tên những oxit trên. 

Đáp số: a, c, e, g, h thuộc loại oxit axit 
b, d, f và i thuộc loại oxit bazơ. 

20. a) Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của oxi với các kim 

loại sau: đồng, kẽm, sắt, nhôm và magiê. Hãy gọi tên các sản phẩm, 

b) Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các 
kim loại sau: đồng, kẽm, sắt, nhôm và magiê. Hãy gọi tên sản phẩm. 

Đáp số: 

a) Đổng oxit, kẽm oxit, sát (II) oxit, sát (III) oxit, oxit sát từ, nhôm oxit 
và magiẻ oxit. 

b) Đồng suníua, kẽm sunfua, sát suníua, nhôm sunfua, magiẽsunfua. 

21. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần cùa không khí: 

a) 78% khí oxi, 21% khí nitơ và 1% các khí khác. 

b) 1% khí oxi, 21% các khí khác và 78% khí nitơ. 

c) 78% khí nitơ, 21% khí oxi và 1% các khí khác. 

d) 1% khí nitơ, 78% các khí khác và 21% khí oxi. 

Đáp số: D 

22. Tính thành phần % về khối lượng của các nguyên tố oxi có trong khí cacbonic, 
magiê ơxit và nhôm oxit. Ở chít nào có nhiều oxi hơn cả? 

Đáp sổ: trong C0 2 có oxl nhiều hưn cả (72,7%) 

23. Hỗn hợp QH 2 và 0 2 với tỷ lệ nào vé thể tích thì phản ứng cháy sẽ tạo ra nhiệt 
đô cao nhất? ứng dụng phản ứng này để làm gì? 

Đáp sô: V 0j : V C;Hj =5:2, hàn xì 


70 







24. Hãy viết tên và công thức hóa học của 4 oxit axit và 4 oxit bazơ. Hãy chi ra 
các oxit tác dụng dược với nước (nếu có)’và cho biết mỗi phản ứng đó thuộc 
loại phản ứng nào? 

25. Trong^giờ thực hành thí nghiệm, một học sinh đổt cháy 3,2 gam lưu huỳnh 
trong 1,12 lit oxi (đktc). Thí nghiệm sẽ: 

a) Dư lưu huỳnh c) Thiếu lưu huỳnh 

b) Thiếu oxi d) Dưoxi 

Đáp số: A 


26. Một oxit được tạo bởi hai nguyên tô' sắt và oxi trong đó tỷ lệ khối lượng giữa 
sắt và oxi là — . Công thức phân tử của oxit đó là: 


a) FeO b) Fe 2 0, 

c) Fe,0 4 d) Feơ 2 

Đáp số: B 

27. Viết các phương trình phản ứng lần lượt xảy ra theo sơ đồ: 

C— ilì—> C0 2 - ( - 2) > CaCO, (3) - - > CaO ■< ■ ■ ■ ? » Ca(OH) 2 

28. ĐỔ sản xuất vôi trong lò vôi người ta thường sắp xếp một lớp than, một lớp dá 
vôi, sau đó dổt lò. Có những phản ứng hóa học nào xảy ra trong lò vôi? Phản 
ứng nào là phản úng toả nhiệt; phản ứng nào là phản úng thu nhiệt; phản ứng 
nào là phản ứng phân huỷ; phản úng nào là phản úng hóa hợp? 

29. Cho 28,4 gam điphotpho pentoxit P 2 O s vào cốc chứa 90 gam nước để tạo 
thành axit H,P0 4 . Tính khối lượng axit H,P0 4 được tạo thành. 

Đáp số: 39,2 gam 

30. Một oxit của photpho có thành phần: p chiếm 43,66%, oxi chiếm 56,34%. 
Biết phân tử khối của oxit bàng 142. Xác định công thức của oxit. 

Đáp số: P 2 O s 

31. Đổt quặng kẽm suníua ZnS và đốt quặng pứit sắt FeS 2 đểu sinh ra khí suníurơ 
S0 2 theo sơ đổ phản ứng: 

ZnS + 0 2 -► ZnO + sơ 2 

FeS, + 0 2 -► Fe 2 ơ 3 + S0 2 

a) Cân bằng phương trình phản ứng 


71 



b) Muốn điều chế 44,8 ra 3 khí S0 2 (đktc) cần bao nhiộu kg ZnS hoặc cần 
bao nhiêu kg FeS 2 ? 

Đáp số: 194 kg ZnS hoãc 120 kg FeS 2 

32. E)ốt cháy hỗn hợp bột Mg và bột AI cần 33,6 lit khí 0 2 (đktc). Biết khối lượng 
AI là 2,7 g. Thành phần phần trăm của hai kim loại AI và Mg trong hỗn hợp 
lần lượt là: 

a) 3,8 % và 96,2% b) 8 % và 96 % 

c) 6,5% và 93,5 % d) 65% và 45% 

Đáp số: A 

33. Khu mỏ sắt ở Trại Cau (Thái Nguyên) có một loại quặng sắt. Khi phân tích 
mẫu quặng này người ta nhận thấy có 2,8 gam sắt. Trong mẫu quặng trên, 
khối lượng Fe 2 Oj ứng với hàm lượng sắt nói ưên là: 

a) 6 gam b) 8 gam 

c) 4 gam d) 3 gam 

Đáp sô: c 

34. Từ các hóa chất: Zn, nước, không khí và lưu huỳnh hãy điểu chế 3 oxit, 2 axit 
và 2 muối. Viết các phương trình phản ứng. 

35. Cho các oxit có công thức hóa học sau: MgO, Na 2 0, Mn 2 0 7 , Si0 2 , S0 2 , P 2 O s , 
N0 2 , na, CaO, A1A, CO, C0 2 , KjO, 0 2 . 

a) Dãy nào sau đây chỉ gồm oxit axit? 

A. CO, C0 2 , 50 2 , A1A, PA 

B. C0 2 , Mn 2 0 7 , Si0 2 , p 2 0„ NO z , NA 
c. C0 2 , MnA, Si0 2 , S0 2 , N0 2 , CaO 
D. NA, Mn 2 0 7 , Si0 2 , P 2 0 5 , MgO 

b) Dãy nào sau đây chỉ gồm oxit bazơ? 

A. A1A, C0 2 , S0 2 ,3i0 2 

B. CaO, C0 2 , NA, Na 2 0 

c. p 2 0 5 , CO, KjO, CaO, MgO 
D. MgỌ, Na 2 0, CaO, K 2 0, A1Ạ 
Đáp sô: a. B b D 

36. Người ta điều chế kẽm oxit (ZnO) bằng cách đốt bột kẽm trong oxi. 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. Phản ứng điều chế kẽm oxit thuộc 
loại phản ứng nào? 


72 



b) Tính khối lượng oxi cẩn thiết để điều chế được 40,5 gam kẽm oxit. 

c) Muốn có lượng oxi nói trẽn, phải phân huỷ bao nhiêu gam kali clorat. 

Đáp số: b) 8 g 

c) 20.42 gam. 

37. a) Trong những chất sau đây, những chất nào được dùng để điều chế oxi: 
CuS0 4 , KC10„ CaCO„ KMn0 4 , HgO, Na 2 S0 4 , H 2 0. Viết phương trình phản 
ứng và nêu điều kiện phản ứng:. Chưng cất phân đoạn không khí. 

b) Tất cả các phản ứng điều chê' 0 2 có thể gọi là phản ứng phân huỷ được 
không? Hãy giai thích. 

Đáp sô: a) KCIO 3 , KMnO*, H 2 0, HgO 

b) Đều là phản ứng phàn huý (trừ diều chế oxi từ không khí). 

38. Oxit cùa một nguyên tô' có hóa trị II chứa 20% vể oxi (vể khối lượng). 
Nguyên tô' đó tên là gì? 

Đáp số: Cu 

39. Có 4 lọ mất nhãn đựng bốn chất bột màu ưắng gồm: Na 2 0, MgO, CaO, P 2 O s . 
Dùng thuốc thử nào dể nhận biết các chất trên? 

a) Dùng nước và dung dích axit H 2 S0 4 

b) Dùng dung dịch axit H 2 S0 4 và phenolphthaleip 

c) Dùng nước và giấy quì tím. 

d) Không có chất nào khử được 

Đáp số: c ^ 

40. Sự oxi hóa chậm là: 

a) Sự oxi hóa mà không toả nhiệt. 

b) Sự oxi hóa mà không phát sáng 

c) Sự oxi hóa toà nhiệt mà không phát sáng. 

d) Sự tự bớc cháy. 

Đáp số: A 

41. Người ta thu khí oxi bằng cách dời nước là dựa vào tính chất? 

a) Khí oxi tan trong nước b) Khí oxi ít tan trong nước 

c) Khí oxi khó hóa lỏng d) Khí oxi nhẹ hơn nước 

Đáp số: B 

42. Người lớn tuổi 1 giờ trung bình hít vào 0,5 m 3 không khí, ,cơ thể giữ lại 1/3 
lượng oxi có trong không khí dó. Như vậy. thực tế cứ một ngày một đêm mỗi 
người cần trung binh: 


73 



a) Một thể tích khí oxi là bao nhiêu? 

b) Một thể tích không khí là bao nhiêu? 

(giả sử các thể tích khí đo được ở đktc) 

Đáp số: a) 4 m 3 

b) 12 m 3 

43. Phản ứng phân tích muổi kali clorat để điều chế oxi. Tính xem có bao nhiêu 
gam oxi được tạo thành khi phân tích 1 mol và 24,5 gam muối trên. 

Đáp số: 9,6 gam 

44. Muốn dập tắt ngọn lửa do xảng. dầu cháy, người ta thường ưùm vải dày hoặc 
phủ cát ưên ngọn lửa mà không dùng nước. Hãy giải thích việc làm này. 

45. Đốt cháy 6,4 gam lưu huỳnh trong một bình chứa 2,24 lit khí oxi (ở 
dktc).Tính khối lượng khí suníurơ (S0 2 ) thu được.? 

Đáp số: 6,4 gam. 

46. Đốt cháy quặng pirit sắt (PeSị) trong khí oxi thl tạo ra sắt (III) oxit và khí 
suníurơ. Viết phương trình hóa học của phản ứng? 

47. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản 

ứng phân huỷ. Vì sao? , 

a) 2KMnơ 4 — > K 2 Mnơ 4 + Mn0 2 + 0 2 
bì CaO + C0 2 -> CaCO, 

c) 2HgO -il_> 2Hg + 0 2 

d) Cu(OH> 2 CuO +H 2 0 

Đáp số: a, c và d là phản ứng phân huỷ 
b là phản ứng hóa hợp 

48. Hãy chỉ ra những phản ứng hóa học có thể xảy ra sự oxi hóa trong các phản 
ứng cho dưới đây: 


a) 

2Cu 

+ 

o 2 

-■> 2CuO 

b) 

3 H z O 

+ 

p 2 o 5 

-> 2II.PO, 

c) 

2H 3 

+ 

o 2 

—2H 2 0 

d) 

so 2 

+ 

H,o 

-> h 2 so, 


74 



Ca(OH) 2 


e) H,0 + CaO 
0 2 Mg + 0 2 ——» 2 MgO 

Đáp số: a, c, f 

49. Để sán xuất vôi sống (CaO) dùng trong xây dụng và khử độ chua của đất 
người ta thường nung đá vôi. 

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng biết rằng khi nung đá vôi người 
ta thu được vôi sống và khí cacbonic. 

b) Phản ứng nung đá vôi thuộc loại phản ứng nào? Vì sao? 

c) Tính khối lượng đá vôi cần dùng để điều chế được 56 tấn vôi sống biết 
rằng dá vôi lẫn 10 % tạp chất. 

Đáp sổ: 61,6 tán 

50. Đổ diều chế khí oxi, người ta nung KCIO , . Sau một thời gian nung ta thu 
được 168,2 gam chất rắn và 53,76 lit khí 0 2 (đktc). 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra khi nung KCIO,. 

b) Tính khối lượng KCIO, ban đẩu đã đem nung. 

_ # 

c) Tính % khối lượng mol KC10, đã bị nhiệt phân. 

Đáp sô: b) 245 gam 

c) 80% 

51. Người ta cũng diều chế khí oxi bằng cách nhiệt phân KMn0 4 , sản phẩm tạo 
thành gồm 3 chất: K 2 Mn0 4 , Mn0 2> 0 2 .Viết phương ưình phản ứng xảy ra. Để 
thu dược 53,76 lít khí oxi thì phải dùng bao nhiêu gam KMn0 4 biết rằng tỷ 
lệ bị nhiệt phan là 90%. 

Đáp sò: 842,67 gam 

52. Có 3 lọ dựng các hóa chất rắn, màu trắng riêng biệt nhưng không có nhãn: 
Na 2 (), MgO, p,0 5 . Hãy dùng các phương pháp hóa học để nhận biết 3 chất ở 
trôn. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Hướng dẩn: Lấy ở mỗi lọ một ít hóa chất cho vào trong 3 ống nghiệm, 
sau đó hoà tan nước vào ta được: 

Ông nghiệm 1 thu được MgO không tan. 

Ống nghiệm 2 thử bàng quì tím -» màu xanh (Na,0) 

Ông nghiệm 3 thứ bàng quì tím -> màu hồng (P 2 O s ) 


75 



53. Khi đốt cháy 1 mol chất X cần 6,5 mol Oj và thu được 4 mọi C0 2 và 5 mol 
H 2 0. Qhất A có công thức phân tử nào sau đây? 

a) C 4 H ,0 b) C 4 H k c)C 4 H« d) C 5 H ,2 

Đáp số: A 

54. Lấy cùng một lượng KCIO, và KMn0 4 dể điều chế khí 0 2 . Chất nào cho 
nhiều khí oxi hơn? 

a) Viết phương trình phản ứng và giải thích. 

b) Nếu điéu chế cùng một thể tích khí oxi thì dùng chất nào kinh tố hơn biết 
rằng giá của KMnơ 4 là 30.000đ/kg và KC1Ơ3 là 96.000 đ/kg. 

Đáp số: 11.760 đ (KCIO 3 ) và 14.220 đ (KMnơ 4 ) 

55. Đốt cháy phỡt pho trong bình đựng 6,72 lit 0 2 (ở đktc) thu được 14,2 gam 
điphotpho pentoxit. Khối lượng photpho cháy là: 

a) 6 gạm b) 6,1 gam c) 6,2 gam d) 7,5 gam 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Đáp số: c 

56. Trong phòng thí nghiệm cần đj|u cbự 5,6 lit khí 0 2 (đktc). Hỏi phải dùng bao 
nhiêu gam KCIO3? biết rằng khí oxi thu dược sau phản ứng bị hao hụt 10%? 

Đáp sô: A 

57. Đốt cháy 1 tấn than chứa 96% c, còn lại là tạp chất không cháy. Hỏi cần bao 
nhiêu m 3 không khí (ở đktc) dể đốt cháy hết lượng than trên biết rằng 



a) 890 m’ b)896m 3 c) 895 m 3 d) 900 m’ 

Đáp số: B 

58. Khí CH 4 , CịH^O (rượu hoặc cồn), QH 2 và C 4 H ,0 khi cháy trong oxi đều 
tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy viết phương trình hóa học cùa các 
phản ứng cháy của từng chất đó. 

59. Giải thích tại sao khi than cháy trong oxi lại có nhiệt độ cao hơn rất nhiều 

khi than cháy trong không khí. Tại sao trong công nghiệp sản xuất gang 
thép người ta thường dùng oxi hoặc không khí giàu oxi (không khí trộn 
thêm oxi). * 

60. Trong quá trình quang hợp, cây cối ưên mỏi hecta đất trong một ngày hấp thụ 
chừng 100 kg khí cacbonic và sau khi đổng hóa, cây cối nhả ra khí oxi. Biết 
rằng số mol khí oxi do cây nhả ra bằng số mol khí cacbonic dược hấp thụ. 


76 



61 . 


Hãy tính khối lượng khí oxi do 10 hecta đất trồng sinh ra trong mỗi ngày. 

Đáp số: 727,3 kg 

Xác định công thức hóa học một oxit của lưu huỳnh có khối lượng mol là 64 
gam và biết thành phần phẩn trăm về khối lượng của nguyên tô' lưu huỳnh 
trong oxit là 50%. Công thức hóa học của oxit lưu huỳnh là: 

a) SOj b) SO c) S0 4 d) so, 

Đáp sô : A 

62. Một bình kín có dung tích là 16,8 lit (đktc) chứa dầy khí oxi. Người ta dốt 
cháy hết 3 gam cacbon trong bình dó. Sau đó đưa 18 gam photpho vào bình 
để đốt tiếp. 

a) Lượng photpho có cháy hết không? 

b) Tính khối lượng tổng sản phẩm sinh ra? 

Đáp số: a) Photpho còn dư 5,6 gam 

b) Khối lượng C0 2 tạo thành: 11 gam 
Khối lượng p 2 0 5 tạo thành: 28,4 gam. 

63. Đốt cháy hoàn toàn 18,6 gam photpho trong bình chứa oxi, ta thu được một 
bột trắng là photpho (V) oxit. 

a) Viết phucmg trình phản ứng xảy ra. 

b) Tính thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng. 

c) Tính khối lượng mol photpho (V) oxit được tạo thành. 

d) Hoà tan hoàn toàn lượng photpho (V) oxit thu dược ở trên vào trong nước. 
Tính khối lượng axit H,P0 4 được tạo.thành. 

Đáp số: b) 16,8 lit 

c) 03 moi 

d) 58,8 gam 

64. Trong quá trình điộn phân nước người .ta thu được 28 lit khí oxi (đktc). 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra ưong quá trình điện phân. 

b) Tính khối lượng nước đã bị phân huỷ trong quá trình điện phân. 

c) Lấy toàn bộ thể tích oxi thu được ở trên dể đốt .cháy hoàn toàn 12,8 gam 
lưu huỳnh. 

- Viết phương trình phản ứng. 


77 



- Tính thể tích khí oxi còn dư lại sau phản ứng (dktc). 

Đáp số: b. 45 gam 
c. 17,92 lit 

65. Cho 0,53 gam muối cacbonat kim loại hóa trị I tác dụng hết với dung dịch 
HC1 thấy thoát ra 112 ml khí cacbonic (đktc). Hỏi dó là muối kim loại gì? 
Đáp số: Na 

66. Điện phân hoàn toàn 2 lít nước ờ trạng thái lỏng (biết D của nước là 1 kg/1), 
thê’ tích khí hiđro và thể tích khí oxi thu được (ở dktc) lấn lượt là: 

a) 1244,4 lit và 622,2 lít b) 3733,2 lit và 1866,6 lít 

c) 4977,6 lit và 2488,8 lit d) 2488,8 lít và 1244,4 lit 

Đáp số: D 

67. Tun công thức của oxit sắt trong đó sắt chiếm 70% khối lượng. 

Đáp sứ: Fe 2 Oj 

c. VUI ĐỂ HỌC 

1. Tun một phản ứng hóa học mà các chất tham gia phản ứng và các chất sản 
phẩm phản ứng có đủ bốn loại hợp chất vô cơ (oxit, axit, bazơ và muối) 

2. Khi nào có oxi toả ra trong phản ứng cháy? 

Giải đáp: 

1. Đó là phản ứng trung hòa: 

Ví dụ: HCI + NaOH -» NaCI + H 2 0 

axit bazơ muối oxit 

HjO là hiđro oxit, vì theo định nghĩa oxit: "Oxit là hợp chất gồm 2 
nguyên tố, trong đó có một nguyên tô' là oxi" 

2. Rác bột Na 2 0 2 lên một miếng bông rồi thổi khí C0 2 vào thì C0 2 tác 
dụng với Na 2 0 2 tạo ra Na 2 CO, và giải phóng 0 2 . Phản ứng toả nhiệt làm miếng 
bỏng bùng cháy: 

2 Na 2 0 2 + 2 C0 2 -> 2Na 2 C0 3 + 0 2 

Phản ứng trẽn đưọc ứng dụng trong tàu ngầm để hấp thụ khí C0 2 do 
thuý thú thư ra và cung cáp thêm oxi cho không khí trong tàu. 



Chương 5 


HIĐRO - NƯỚC 

A. KIẾN THỨC CO BẢN 

1. Tính chất - ứng dụng của hiđro 

- Ký hiệu hóa học: H 

- Hoá trị: I 

- Côíig thức hóa học của đơn chất hiđro là H 2 

- Nguyên tử khối bằng 1 

- Phân tử khới bằng 2 

1.1 Tính chất vật lý 

Hidro là chất khí không màu, không mùi, không vị, tan rất ít trong nước, là 
chất khí nhẹ nhất trong số những chất khí. 

1.2 Tính chất hóa học 

Ở nhiệt độ thích hợp, khí hiđro không những hóa hợp được với đơn chất oxi, 
nó còn có thể kết hợp được với nguyên tố oxi trong một sô' oxit kim loại để tạo 
ra nước(H 2 0). Các phản ứng này déu tỏa nhiéu nhiệt. 
a) Tác dụng với đơn chất oxi 

Hidro cháy mãnh liệt trong oxi: 2H 2 + 0 2 - > 2H 2 0 

Hỗn hợp hidro và oxi theo tỷ lệ V H :V 0 =2:1 là hỗn hợp nổ mạnh nhất. 
^ h) Tác dụng với một sô hợp cliất oxit kim loại 

Hiđro tác dụng vó(i một số oxit kim loại ở nhiệt độ cao tạo ra nước và giải 
phóng ra kim loại tự do. 

Vi dụ: CuO (r) + Hj (k) —-—> Cu (r) + H 2 0 (h) 

Khí hidro dã chiếm nguyên tô' oxi trong CuO. Hidro có tính khử (khử oxi) 

Fe ; 0, + 3Hj > 2Fe + 3H 2 0 

PbO + H 2 ——» Pb + H 2 ơ 


79 



1.3 ứng dụng 

1. Dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa, dùng ưong đèn xì oxi- hiđro để 
hàn cắt kim loại, có thể làm nhiên liệu cho động cơ ô tô thay cho xăng,.. 

2. Dùng dể bơm vào khinh khí cẩu, bóng thám không,..Là nguồn nguyên liệu 
trong sản xuất amoniac, axit và nhiều hợp chất hữu cơ. 

3. Dùng làm chất khử để điều chế một sô' kim loại từ oxit của chúng. 

2. Phản ứng oxi hoá khử 

2.1 Sự khử - sự oxi hóa 

a) Sự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất 

Ví dụ: CuO +H 2 . > Cu + H 2 0 

Sự khử CuO thành Cu. Sự khử Fe 2 O s thành Fe. 

b) Sự oxi hóa là sự hoá hợp của một chất với oxi 

Ví dụ: c + 0 2 -» CO; Sự oxi hóa c thành C0 2 

2 H 2 +0 2 > 2 H 2 0 Sự oxi hóa H 2 thành H 2 0 

2.2 Chất khử và chứ oxi hóa 

a) Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác hoặc là chất hoá hợp với oxi. 

b) Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác. 

Ví dụ ỉ: Trong phản ứng CuO + Hj - > Cu + H 2 Q 

- ÍT la chất khử ( chất bị oxi hóa thành oxit) 

- CuO là chát u.\i hoá ( chất bị khử mất oxi) 

Ví dụ 2: Trong phàn ứng 4A1 + 30 2 - > 2 A1 2 0, 

- AI là chất khử (chai bị oxi hóa thành oxit) 

- 0 2 là chất oxi hóa & 

2.3 Phản ứng oxi hóa khử 

• Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự 
oxi hóa và sự khử. 

Ví dụ: Phản ứng: CuO + H 2 - > Cu + H 2 0 là phản ứng oxi hóa- 

khử, trong phản ứng này xảy ra dồng thòi hai quá trình sau: 

+ Sự oxi hóa H 2 thành oxit (H 2 0) 

+ Sự khử CuO thành Cu 


80 



• Tẩm quan trọng của oxi hóa - khử: làm cơ sở trong luyện kim và trong 
công nghệ hóa học. 

3. Điều chè hiđro - phản ứng thế 

3.1 Điều chè hiđro 

a) Trong phòng thí nghiệm 

Cho axit (HC1 hoặc H 2 S0 4 loãng) tác dụng với kim loại (kẽm hoặc sắt, 
nhôm,...), khí H 2 được thu bằng cách dẩy không khí hay đẩy nước. 

Ví dụ: Zn + 2 HC1 - > ZnCl 2 + H 2 Í 

b) Trong công nghiệp 

- Điện phân nước hoặc dùng than khử oxi của nước 

Phương trình diên phần: 2H 2 0 . ẺSEhsĩ- > 2H 2 1 + ơ 2 1 

- Có thể điều chế hiđro từ khí tự nhiên, khí dầu mỏ 
5.7 Phản ứng thê 

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đon chất và hợp chất, ưong đó 
nguyên tử cùa đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tô' khác trong hợp chất. 

Ví dụ: Zn + HC1 -» ZnCl 2 + H 2 T 

(kẽm đã thay thế hiđro trong phản ứng) 

4. Nựớc 

4.1 Thánh phần hóa học của nước 

Bằng phương pháp điện phân nước (phản ứng phân huỷ) và phương pháp tổng 
hợp nước, người ta đã chứng minh dược rằng: nước là một hợp chất hóa học, thành 
phán gồm hai nguyên tố là hiđro (H) và oxi (O). Hai nguyên tô' này hoá hợp với 
nhau theo tỷ lệ: 

• Hai phần thể tích khí hiđro và một phần thể tích khí oxi 

• 11 phần khối lượng hiđro và 89 phần khối lượng oxi 

4.2 Tính chứ 

a) Tính chất vật lý 

Là chất lỏng khổng màu, không mùi, không vị, sôi ở 100°C, hoà tan 
dược nhiều chất rắn, lỏng, khí. 

b) Tính chất lióa học 

• Tác dụng với kim loại 

Nước có thể tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường (K, Na, Ca,..) 
tạo thành bazơ và giải phóng hiđro. J 


81 



Ví dụ: 2 Na + 2 H z O - > 2NaOH + H 2 t 

Ca + H 2 ơ -» Ca(OH) 2 + H 2 T 

và một số kim loại ở nhiệt độ cao (Fe, Cr..) tạo ra oxit kim loại + H 2 . 

3 Fe + 4 H 2 0 ■> Fe,0 4 + 4H 2 1 

• Tác dụng vóri oxit 

- Nước tác dụng với một sô' oxit kim loại tạo ra hợp chất bazơ (dung dịch của 
nó làm đổi màu quì tím thành xanh) 

Ví dụ: Na 2 0 + H 2 0 - > 2NaOH (natri hiđroxit) 

CaO + H 2 0 - > Ca(OH)j (canxi hiđroxit) 

- Nước tác dụng với nhiều oxit phi kim tạo ra hợp chất axit (dung dịch của 
nó làm đổi màu quì tím thành đỏ) 

Ví dụ: S0 2 + H 2 0 - > H 2 SO, (axit suníurơ) 

p 2 0, + 3 H 2 ơ - > 2HJP0 4 (axit photphoric) 

5. Axit - bazơ - muối 
5.1 Axừ 

a) Định nghĩa 

Axit là hợp chất mà phân tử có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với 
gốc axit. Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng kim loại. 

Ví dụ: HỚ, H 2 S0 4 , hẬ ha,.. 

Trong axit, hóa trị gớc axit = sổ nguyên tử hiđro 

b) Phân loại và gọi tên axit: gồm 2 loại 

• Axit không có oxi: 

Tên gọi axit = axit + tên phi kim + hiđric 

Ví dụ: HC1: axit clohiđric 
HBr: axit bromhiđric 

• Axit có oxi 

- Một nguyên tố phi kim có thể tạo ra một vài axit có oxi 

- Nếu axit ứng với hóa trị cao của phị kim (axit có nhiều oxi hơn) thì: 

I Tên axit = axit + tên phi kim + ic I 


82 





Ví dụ: HNO, H 2 S0 4 H,P0 4 

Axit nitric axit sunfuric axit photphoric 

- Nếu axit ứng với hóa trị thấp cùa phi kim (hay có ít oxi hơn) thì: 

I Tên axit = axit + tên phi kim + ơ I 


Vi dụ: HNOj H 2 SO, 

Axit nitrơ axit sunfurơ 

c) Một sổ gốc axit thường dùng và các gọi tên gốc axit 

• Phân tử axit có 1H -+ có 1 gốc axit 
Vi dụ: HC1, HN0 3 

- Cl: clorua; - NO,: nitrat 

• Phân tử axit có 2 H -» có 2 gốc axit 
Vi dụ: H 2 S0 4 , H 2 S , H 2 CO,, H 2 SO, 

- HS0 4 : hiđrosuníat =5 S0 4 : sunfat 

- HS: hiđro suníua = S: suníua 

- HCO,: hiđrơ cacbonat = co,: cacbonat 

- HSO,: hiđro suníìt = so,: suníit. 

• Phân tử axit có 3 H có 3 gốc axit 

Vi dự: H,P0 4 

- H 2 P0 4 : đihiđro photphat. 

= HP0 4 : hiđrophotphat 
s P0 4 : photphat 

5.2 Bazơ 
a) Định nghĩa 

Bazơ là hợp chất mà phân tử có một nguyên tử kim loại liên kết với một 
hay nhiều nhóm hiđroxit (- OH). 

Ví dụ: NaOH. Fe(OH) 2 . Al(OH)„ . .. t 

• Công thức hóa học: M(OH) n , n = hóa trị của kim loại 

• Trong bazơ: hóa trị kim loại = số nhóm hidroxit (OH) 




b) Gọi tên bazơ 


Tên bazơ = tên kim loại (thêm hóa trị, nếu kim loại có nhiều hóa trị) + hiđroxit 

Ví dụ: NaOH Fe(OH) 2 Fe(OH), 

Natri hiđroxit sắt (II) hiđroxit sắt (III) hiđroxit 

c) Phân loại bazơ 

Dựa vào tính tan của bazơ trong nước người ta chia làm hai loại: 

• Bazơ tan trong nước (còn gọi là kiềm): NaOH, KOH, Ca(OH) 2 , 

Ba(OH) 2 ,... (loại này ít). * 

• Bazơ không tan trong nước: Cu(ÓH) 2 , Mg(OH) 2 , Al(OH)j, Fe(OH), 
(loại này nhiều). 

5.3 Muối 

a) Định nghĩa 

Muối là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại 
liên kết với gổc axit. 

Ví dụ: NaCl, BaSO„, Na 2 S0 4 , Fe(NO,) 2 , Fe(NO,)j,... 

- Trong muối: Tổng sô' hóa trị cùa kim loại =Tổng số hoá ưị gốc axit. 

b) Tên gọi 

I Tên muối = tên kim lòạúthêm hóa trị nếu kim loại cò nhiéu hóa trị) + tên gốc axit ị 

Ví dụ: FeS0 4 : sắt (II) suníat 
Fe 2 (S0 4 ) 3 : sắt (III) sunfat 
A1C1-, : Nhôm clorua 

c) Phân loại 

• Múối trung hoà (trong gốc axit không có hiđro) 

Ví dụ: Na 2 S0 4 , CaS0 4 , Na 3 P0 4 . 

• Muối axit (ưong gốc axit có nguyên tử hiđro) 

Ví dụ: NaHS0 4 , .Ca(HS0 4 ) 2 , Na 2 H 2 P0 4 „... 

Lưu ý khi giải toán: 

Khi gặp đề bài cho thanh kim loại mạnh đẩy kim loại yếu hem ra khỏi dung 
dịch muối của chúng, nếu đề bài cho khối lượng tăng hoặc giảm so với khối lượng 
ban đầu, thiết lập mối liên quan của ẩn số với giả tỊiiết đé bài cho: ■ 


84 





• Nếu đề bài cho khối lượng thanh kim loại tang thì lập phương trình đại số: 


l^kim loại giài phóng ^ kim loại tan kim loại tăng 


• Nếu đề bài cho khối lượng thanh kim loại giảm thì lập phương trình đại số: 


l^kìm loại tan ^ kim loại giải phóng ^ kim loại giảm 


Cũng có khi sự tăng, giảm của khối lượng thanh kim loại được cho dưới dạng 
tỉ lệ phần trăm. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Có những khí sau: sơ 2 , Oj, N 2 , cơ 2 , CH 4 . 

a) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hom bao 
nhiêu lần? 

b) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao 
nhiêu lần? 

Giải 

a) Những khí: SOj, Oj, N 2 , C0 2 , CH* đều nặng hơn hiđro 
dso^H, = y = 32 (lần) 

do,/Hj = y = 16 (lạn) 
d Nỉ / Hỉ = y = 14 (lần) 

dco,/Hj = y = 22 (lần) 
dcH 4 /H ỉ =y = 8<lần) 

b. Những khí: S0 2 ,0 2 , C0 2 nặng hơn không khí 

d.so^KK =^ = 2,2 (iần) 


85 





32 

d O,/KK = ^ = U ( ,ần ) 

44 

d C<VKK “ = 1.5 Cần) 
c. Những khí Nỉ, CH 4 nhẹ hơn không khí. 
d N 2 /KK=§ = 0,96 (lần) 

d CH 4 /KK =§ = 0-55 (lần) 

2. Viết phương trình hóa học của hiđro với các oxit kim loại sau: 

a) Sắt (II, III) oxit b) Bạc (I) oxit c) Grom (III) oxit 

Trong những phản ứng trên, chất nào là chất khử? Chít nào là chất oxi hóa? 
Giải 

a) Fe 3 0 4 + 4H 2 —3Fe + 4H 2 0 

Chất oxi hóa Chất khử 

b) Ag 2 0 + H 2 —£-> 2 Ag + H 2 0 

Chất oxi hóa Chất khử 

c) Cr 2 Ọ 3 + 3 H 2 —£-> 2Cr + 3H z O 

Chat oxi hóa Chất khử 

3. Khử hoàn toàn 50 gam hỗn hợp đổng (H) oxit và sát (HI) oxit bàng hiđro. Tính 
thể tích khí hiđro cần dùng (đktc) biết rằng trong hỗn hợp sắt (III) oxit chiếm 
80% về khối lượng. 

Giải 

• Khối lượng của sắt (III) oxỉt có trong 50 gam hỗn họp ban dầu là: 

80 40 

m Ke.o. =50x-^- = 40 gam -► n,, rt = —— = 0,25 moi 

rej ° j 100 * ĩ0j 160 

• Khối lượng của CuO trong hỗn hạp: 

.. 10 

m Cu0 = 50 - 40 =10 (gam) - > tic^o = ^ = 0,125 moi 

• Các phản ứng xảy ra: 

CuO + H 2 —íC u + H 2 0 (1) 

Tỷ lệ: 1 1 1 1 

0,125 0,125 


86 



Fe 2 0 2 + 3 H 2 —2 Fe + 3 H 2 0 
Tỷ lệ: 1 3 2 3 

0,25 3 X 0,25 moi 

Tổng số mol hidro cần dùng là: 0,125 4-3x0,25 = 0,875 (mol) 

Thể tích của H 2 (dktc) là: 0,875 X 22,4 = 19,6 (lit) 

4. Cho 8,4 gam sắt tác dụng với một lượng dung dịch Hơ vừa đủ. Dẫn toàn bộ 
lượng khí sinh ra qua 16 gam đồng (II) oxit nóng. 

a) Tính thể tích khí hidro sinh ra (dktc) 

b) Tính khối lượng kim loại đồng thu được sau phản ứng. 

Giải 

a) n Fr = ~ = 0,15 (moi) 

Phương trình phản ứng: Fe + HCI -> FeCl 2 + Hj (1) 

1 

0,15 


H 2 —!£-> Cu 4 - H 2 G (2) 

1 

, 0,2 0,15 

Theo phương trình (2) ta nhận thấy n Cu0 dư, như vậy khí H 2 không 
khử hết CuO. Do dó tính khối lượng Cu dược tạo thành theo H 2 . 

tic B = n Hj =0,15 moi - > m Cusinhni =0,15 x64 = 9,6 (gam) 

5. Cho các chất sau: Fe. co, Al, C0 2 , H z , Al z O„ 

Hã) dién các chất trên vói các số hạng thích hợp vào các phương trình phản 
ứng sau: 

a) Fe,0, + . —2 Fe 4-3 H 2 0 

b) 300 + Fe z O, - > .... 4 - 3 C0 2 

c) c 4- 2 H 2 0 —. 4- 2 H 2 


Tỷ lệ: 1 

0,15 

Vậy: V Hí = 0,15x22,4 = 3,36 (lít) 

16 


Phương trình phản ứng: CuO 4- 
Tỹ lệ: 1 1 


87 





d) . 

+ 

3 CuO 

——» 3 Cu 

+ 

A1A 

e) 2A1 

+ 

FeA 

—2 Fe 

+ 


f) c 

+ 


—2 CO 






Giải 



a) Fe 2 Oj 

+ 

3 Ha 

2 Fe 

+ 

3 H 2 0 

b) 3CO 

+ 

Fe 2 0 3 

-£-* 2Fe 

+ 

3 COa 

c) c 

+ 

2HaO 

co 2 

+ 

2 H 2 

d) 2AI 

_ + 

3 CuO 

—3 Cu 

+ 

ại 2 o 3 

e) 2A1 

+ 

Fe 2 0 3 

— £-> 2 Fe 

+ 

ai 2 o 3 

f) c 

+ 

co 2 

2 CO 




6. Hãy lập các phương ưình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau: 

a) Sắt (UI) oxit + nhôm -> nhôm oxit + sắt 

b) Nhôm oxit + cacbon -> nhôm cacbua + khí cacbon oxit 

c) Hidro suníủa + oxi - > khí suníurơ + nước 

d) Đổng (II) hiđroxit ——> đồng (II) oxit + nước 

e) Natrioxit + cacbonđioxit -> natri cacbonat. 

Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử? Xác định 
chất oxi hóa, chất khử, sự òxi hóa, sự khử. 


Giải 




88 






sự oxi hóa H 2 S 

í ~ 7 “ 

c) 2H 2 S + 0 2 —» S0 2 + H 2 0 

Chất khử ch pt oxi hỏa _ỹ 

sự khử 0 2 

Các phản ứng sau không phải là phản ứng oxi hóa- khử 

d) Cu(OH) 2 —CuO + H 2 0 

e) Na 2 0 + COj ——> Na 2 C0 3 


7. Cán diéu chế 33,6 gam sắt bằng cách khử Fe,0 4 bằng khí co. 

a) Viết các phương trình phản ứng. 

b) Tính khối lượng Fe,0 4 cần dùng. 

c) Tính thể tích khí co đã dùng (đktc). 

Giải 

Số moi sắt cần điều chế là: n Ke = = 0,6 (moi) 

56 

Phương trình phản ứng: Fe 3 0 4 + 4 co —— > 3 Fe + 4 C0 2 

Tỷ lệ: 1 4 3 

? ? 0,6 

Số mol Fe 2 0 3 = n Ft . = 0,6 moi 

Khối lượng Fe 3 0 4 cần dùng là: 0,6 X 232 = 139, 2 (gam) * 


Sỏ' mol CO cần dùng là: n co = = 0,8 (moi) 

Thể tích CO là: V co = 0,8 X 22,4 = 17,92 (lit) 

8. Xác dinh công thức phân tử của Cu x O y , biết tỉ lệ khối lượng giữa đổng và oxi 
trong oxit là 4 : 1. Viết phương trình phản ứng điều chế đồng và đổng suníat từ 
Ca K Oy (các hóa chất khác tự chọn). 

Giải 


Từ Cu x O y => m Cu =64x; 

Theo đầu bài: = z~=> 

16y 1 


m 0 = 16y. 
X _ 4x16 
ỹ “ 64x1 


Do X, y phải là tối giản => X = y = 1 


89 



Vậy công thức phân tử của oxit là CuO 

Phương trình phản ứng điều chế Cu: CuO + H 2 — í —> Cu + H 2 0 
Phương trình phản ứng điều chê' CuS0 4 : CuO + H 2 SC>4 -- > CuS0 4 + 

H 2 0 

9. Cho 5,1 gam hỗn hợp AI và Mg vào dung dịch H 2 S0 4 loãng, dư thu dược 5,6 lit 
khí H 2 (dktc). Tính khối lượng mỗi kim loại ban dẩu. Biết phàn ứng xảy ra hoàn 
toàn. 

Giải 

Cách 1: n H = = 0,25 (moi) 

1 22,4 

Gọi a là số mol H 2 được sinh ra do AI tác dụng vói IỈ2S0 4 thì (0,25 - a) 
là số moi H 2 được sinh ra do Mg tác dụng với H 2 S0 4 . 

Ta có phương trình phản ứng: 

2AI 

Tỷ lệ: 2 

2a 
3 

Mg 

Tỳ lệ: 1 

(0,25-a) (0,25-a) 

Theo đề bài thì: y- X 27 + (0,25 -a) X 24 = 5,1 (gam) 

Giải ra ta có a = 0,15 (mol) => m^ = ^x27 = 2,7 (gam) 

=> m M) , = (0,25 - 0,15) X 24 = 2,4 (gam). 

Cách 2: Gọi a là số moi AI và b là số mol của Mg trong hỗn hợp ban 
dầu 

Phương trình phản ứng: 

2A1 + 3H 2 S0 4 -» AI 2 (SƠ 4 ) 3 + 3H 2 T (1) 

Tỷ lệ: 2 

a 


3 

'3a 

T 


3H 2 S0 4 - 
3 


A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 T (1) 
3 


+ h 2 so 4 


MgS0 4 + H 2 T (2) 
1 


90 



Mg + H 2 S0 4 


MgS0 4 + Hat (2) 


Tỷ lệ: 1 

b 

Theo dể bài cho và kết hợp với phương trình 
trình sau: 


b 

và 2 ta có hệ phương 


27a + 24b = 5,1 

^ + b = 0,25 
. 2 

Giải ra ta có : a = b = 0,1 moi; 

m* = '0,1 x27 = 2,7 (gam) 
m M) . = 0,1 X 24 = 2,4 (gam) 

10. Cho lá sắt có khối lượng 50 gam vào dung dịch CuSƠ 4 . Sau một thời gian, 
nhấc lá sắt ra thi khối lượng lá sắt là 51 gam. Tính số mol muối sắt tạo thành 
sau phản úng biết ràng tất cà đồng sinh ra bám ưên lá sắt. 

Giải 

Cách /: Gọi khối lượng lá sát đã phản ứng là X gam. 

Phương trình phản ứng : Fe + CuS0 4 -> FeS0 4 + Cu 

56g lmol 


xg 


y mol 


Khối lượng sắt còn lại là: (50 - x) gam. Theo dề bài cho ta lập dược 

fỉ4v 

phương trình: 51 = ^ + (50-x) 

56 

Giải ra ta được: x = 7 gam 

Số moi của muốỉ sắt tạo thành sau phản ứng là: 

y = 56 = ả = 0,125 (m0l) 

Cách 2: Khối lượng lá sắt (có phủ đồng) tăng là : 5Ị- 50 = 1 gam 
Gọi khối lượng sất đã phản ứng là x gam. 

Phương trình phản ứng: 


Fe + CuS0 4 -> FeSƠ 4 + Cu 

56g lmol 64 g 

xg y mol 


khối lượng tăng 
8 gam 
1 gam 


91 


3 II* 



Theo phương trình: X = -y- = 7 (gam) 

Số moi của muối sát tạo thành sau phản ứng là: 

y = ^ = 0,125 (mol) 

56 56 

Cách 3: Khối lượng lá sát (có phủ đồng) tăng là : 51- 50 = 1 gam 
Gọi khối lượng sắt đá phản ứng là X gam. 

Phương trình phản ứng : 

Fe + CuSO<-> FeSO< + Cu 

56g lmol 64 g 

64x 

xe ymoi 


Khi đó: -^- = 1 => X = 7 (gam) 

Số mol của muối sắt tạo thành sau phản ứng là: 
y = ^ = ^- = 0,125 (mol) 


11. Có 4 chất rắn ở dạng bột là Al, Cu, Fe ỉ 0 1 và CuO. Nếu chỉ dùng thuốc thử là 
dung dịch axit HC1 có thể nhận biết được 4 chất trên được không? Mô tả hiện 
tượng và viết phương trình phản ứng (nếu có). 

Giải 

Cho dung dịch HCI vào 4 mẫu thử là AI, Cu, Fe 2 ơ 3 và CuO (ở dạng bột) 
Mẫu thử nào không thấy có phản ứng => đó là Cu 
Mẫu thử nào thấy có khí bay ra => đó là AI 

2 AI + 6 HCI - > 2 AICI 3 + 3Hj t 

Mẫu thử nào thấy có xuất hiện dung dịch màu xanh => đó là CuO 

CuO + HCI -» CuCli + H 2 0 

Mẩu thử nào tan trong dung dịch HC1 => đólàFe 2 0 3 

12. Cho CuO tác dụng với dung dịch axit HC1 sẽ có hiện tượng sau: 

a) Chất khí cháy dược trong không khí với ngọn lửa màu xanh. 

b) Chất khí làm đục nước vôi trong. » 


92 



c) Dung dịch có màu xanh. 

d) Không có hiện tượng gì 
Hãy trả lời phương án đúng. 

Giải 

Phương trình phản ứng: CuO + HCI - > CuCI, .+ H 2 0 

Vì tạo được dung dịch CuCl 2 nên dung dịch có màu xanh. 

Vậy phương án c là đúng. 

13. Trong số những chất dưới đây, chất nào làm cho quì tím không đổi màu? 

a) HNO, b) NaOH c) Ca(OH) 2 d) NaCl 

Giải 

Vì quì tím làm bazơ chuyển màu xanh, axit chuyển màu đỏ nên chỉ có 
muối NaCI không làm đổi màu quì tím. 

Vậy phương án D là đúng. 

14. Trong quá trình chuyển hóa muối tan Ba(N0 3 ) 2 thành muối không tan BaS0 4 
thấy khối lượng hai muối khác nhau là 8,4 gam. Tính khối lượng mỗi muối 
dó. 

Giải 

Nhận xét: 

• M BbS o 4 = 137 + 32 + 16 x4 = 233(g) 

• M.«a<N0 3)2 = 137 + 62x2 =261(g) 

Gọi X là số gam của muối Ba (N0 3 ) 2 
Và y là sô gam của BaS0 4 

Như vậy sự chuyển hóa Ba(NOj) 2 thành BaSƠ 4 ta thấy khối lượng giảm 

• Theo sơ đồ chuuyển hóa 

Ba(NOj) 2 -» BaS0 4 khối lượng giảm 

Cứ 233 g 261 g 61-233 = 28 g 

Vậy: x g y g <- 8,4 g 

Từ sơ đồ trèn ta có: X = m Bll(NOj)j = " ^ 28 ^ - 78,3 (g) 

8,4x233 _ 

y = m B«so« = 28~ = 69,6 (g) 


93 



15. Cho 2,49 gam hỗn hợp 3 kim loại Mg, Fe, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch 
H 2 S0 4 loãng thấy có 1,344 lit H 2 thoát ra (đktc). Tính khối lượng muối thu được 
sau phản ứng. 

Giải 

1 344 

Số mol khí H 2 thoát ra là: 22 ị - (mol) 

Các phương trình phản ứng xảy' ra như sau: 

Mg + H 2 S0 4 -» MgS0 4 + H 2 1 

Fe + H 2 S0 4 -» FeS0 4 + H 2 T 

Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + Hj T 

Nhận xét: từ các phương trình phản ứng trên ta they: 

n H, = n H,so 4 P u = 0.06 (moi) 

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: 

m khI1 loại p. u + m HjSOi p.u = m Hj + m muồi 

- > 2,49 + 0,06 X 98 = m muo( + 0,06 x2 

- > m muo1 = 8,25 (gam). 

16. Lập phương trình phản ứng hoá học sau và xác định các phản ứng hoa học đó 
'thuộc loại phản ứng nào: 

a) Khí cacbonic + magie -► ? + ? 

b) Nhôm + oxi -> ? + ? 

c) Sắt + axit clohidric -+> ? + ? 

d) Sắt + dồng suníat -► ? + ? 

e) Nước -ff ện phan > ? + ? 

(axit sunturic) 

0 Kaliclorat -► ? + ? 

17. a) Có 3 lọ đựng riêng lẽ^tắc chất bột màu trắng: Na 2 0, MgO, P 2 O v Hãy nêu 

phương pháp hóa học để nhận biết 3 chất đó. Viết các phương trình phản ứng 
xảy ra. 

b) Có 3 ống nghiệm đựng riêng rẽ 3 chất lỏng ưong suốt, không màu là 3 dung 
dịch NaCl, HCĨ, Naịco,. 

Không dùng thêm một chất nào khác (kể cả quì tím), làm thế nào để nhận 
, biết ra từng chất. 


94 



18. Lấy cùng một khối lượng mol KCIO, và KMnơ 4 để điều chế khí 0 2 . Chất nào 
điều chế được nhiều khí 0 2 ? Viết phương trình phản ứng và giải thích. 

Đáp sô: KCIOj cho nhiều khí 0 2 hơn. 

19. Cho các sơ đồ phản ứng oxi hoá - khử sau, hãy cân bằng phương trinh phản 
ứng, xác định chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử. 

a) Fe A + CO --> FeO + C0 2 

b) AI +c —~> A1 4 C, 

c) FeA + H 2 —~> Fẻ + H 2 0 

d) CuO +A1 ->A1 2 0., + Cu 

20. Cho 2,8 gam sất tác dụng với 14,6 gam dung dịch axit clohiđric Hơ nguyên 
chất. 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

b) Chất nào còn du sau phản ứng và dư bao nhiêu gam. 

c) Tính thể tích khí H 2 thu được (đktc). 

d) Nếu muốn cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì phải dùng thêm chất kia một 
lượng là bao nhiêu. 

Đáp số: b) 8,4 gam c) 3,36 lit d) 8, 4 gam sát 

21. Hoàn thành phương trình hóa học của những phản úng giữa các chất sau: 

a) AI + 0 2 —-» . 

-b) H 2 + FeA -> .... + ... 

c) p + Oj-» . 

d) KC10, -> .... + . 

e) s + 0 2 -► . 

f) PbO +H 2 -> .... + .... 

Đáp số: a) A1 2 0, 

b) Fe + H 2 0 
0 PA 

d) KCI +Oj 

e) S0 2 

f) Pb + H 2 0 


95 










22. Dùng hiđro để khử a gam CuO thu được b gam Cu. Cho lượng đồng này tác 
dụng với clo (ơ 2 ) thu được 33,75 gam CuCl 2 . Tính a và b. 

Đáp số: a = 20 gam 
b = 16 gam 

23. Cho mạt sắt vào một dung dịch chứa 0,2 mol H 2 SO 4 loãng. Sau một thời gian 
bột sắt tan hoàn toàn và người ta thu được 1,68 lit khí H 2 (đktc). 

a) Viết phương trình phản ứng. 

b) Tính khối lượng mạt sắt đã phản ứng. 

c) Để có lượng sắt tham gia phản ứng trên người ta phải dùng bao nhiêu 
gam sắt (III) oxit tác dụng với khí H 2 (dư). 

Đáp số: b) 4,2 gam c) 6 gam 

24. Cho hỗn hợp CuO và Fe 2 0 3 tác dụng với H 2 ở nhiệt độ thích hợp. Hỏi nếu thu 
được 26,4 gam hỗn hợp đồng và sắt, trong đó khối lượng đổng gấp 1,2 lần khối 
lượng sắt thì cần tất cằ bao nhiêu lit khí hiđro. 

Đáp số: 12,23 lít 

25. Cho một hỗn họp chứa 4,6 gam natri và 3,9 gam kali tác dụng với nước. 

a) Viết phương ưình phản ứng. 

b) Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc) 

c) Dung dịch sau phản ứng làm quì tím biến đổi màu như thế nào? 

Đáp số: b) 3,36 lit 

c) màu xanh 

26. Có một hỗn hợp gồm 60% Fe 2 0 3 và 40% CuO. Người ta dùng H 2 (dư) để khử 
20 gam hỗn hợp đó. 

a) Tính khối lượng sắt và khối lượng đồng thu dược sau phản ứng. 

b) Tính số mol H 2 đã tham gia phản ứng. 

Đáp số: a) m Cu = 6,4 gam; m Fe = 10,5 gam 

b) 0,325 moi 

27. Nhúng một lá nhôm vào dung dịch đồng suníat. Saumột thời gian lấy lá nhôm 
ra thấy khối lượng dung dịch nhẹ đi 1,38 gam. Tính khối lượng nhôm đã phản 
ứng. 

Đáp số: 0,54 gam 


96 



28. Hoàn thành dãy biến hoá sau và cho biết mỗi phản ứng dó thuộc loại phàn ứng 



c) p -» PA - -* HTA 


29. a) Muối X vừa tác dụng được với dung dịch HC1, vừa tác dụng được với dung 
dịch NaOH. Hỏi muối X thuộc loại muối trung hòa hay muối axit? Cho ví dụ 
minh họa. 

b) Định nghĩa phản ứng trao đổi. Điều kiên dể phản ứng trao đổi xảy ra, cho ví 
dụ minh họa. Phản ứng trung hòa có phải là phản ứng trao đổi không? 

30. Hãy cho biết trong dung dịch có thể đồng thời tồn tại các chất sau đây không? 

a) NaCl và KOH b) Ca(OH) 2 và H 2 S0 4 

c) H 2 S0 4 và BaCl 2 d) HC1 và AgNO, 

e) NaOH và HBr f) KC1 và NaNO, 

31. Cho 9.4 gam K 2 0 vào nước. Tính khối lượng S0 2 cần thiết phản ứng với dung 
dịch trên để tạo thành 

a) Muối trung hoà. 

b) Muối axit. 

c) Hỗn hợp muối axit và muối trung hòa theo tỉ lẹ mol là 1: 2 
Đáp số: a) 6,4 gam 

b) 12,8 gam 

c) 9,6 gam 

32. Cho dồng oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric sẽ có hiện tượng như sau: 

a) chất khí cháy được trong không khí với ngọn lửa màu xanh. 

b) chất khí làm đục nước vôi trong. 

c) dung dịch có màu xanh. 

d) không có hiện tượng gì. 

Đáp số: c đúng 

33. Người ta điện phân m gam nước thu được 28 lit khí oxi (đktc). 

a) Viết phương trình phản ứng. 

b) Tính khối lượng m nước đã bị phân huỷ. 


97 



c) Lấy toàn bộ lượng thể tích khí oxi nói trên đem đốt cháy hoàn toàn với 
12,8 gam lưu huỳnh. 

- Viết phương trình phản ứng. 

- Tính thể tích khí oxi còn dư lại sau phản ứng (đktc). 

Đáp số: b) m = 45 gam 

c) V Qi dư = 17,92 lít. 

34. Trong phòng thỉ nghiệm có các kim loại kẽm và magiê, các dung dịch axit 
suníuric loãng H 2 S0 4 và axit clohiđric HC1. 

Muốn điều chế được 1,12 lit khí hiđro (đktc) phải dùng kim loại nào, axit nào 
để chỉ cần một lượng nhỏ nhất, 

a) Mg và H 2 SƠ 4 b) Mg và HC1 

c) Znvà H 2 S0 4 d) Zn và HG 

Đáp số: B 

35. a) Hãy nêu phương pháp nhận biết các khí: cacbon đioxit, oxi, nitơ và hiđro 

b) Trình bày phương pháp hóa học tách riêng từng khí oxi và khí cacbonic ra 
khỏi hỗn hợp. Viết các phương trình phản ứng. Theo em để thu được khí C0 2 
có thể cho CaCO, tác dụng với dung dịch axit HO dược không? Nếu không thì 
tại sao? 

36. Trong giờ thực hành hóa học, học sinh A cho 32,5 gam kẽm vào dung dịch 
H 2 S0 4 loãng, ưong khi đó học sinh B cho 32,5 gam sắt cũng vào dung dịch 
axit H 2 S0 4 loãng như ở trên. Hãy cho biết học sinh A hay học sinh B thu dược 
nhiếu khí hiđro (đo ở cùng điều kiện tiêu chuẩn) hơn? 

Đáp số: Học sinh B thu dược nhiều khí hidro hơn học sinh A. 

37. a) Tìm công thức của oxit sắt trong đó có Fe chiếm 70% khối lượng. 

b) Khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO và Fe x O y cùng số mol như nhau bẳng 
hiđro được 1,76 gam kim loại. Hoà tan kim loại đó bằng dung dịch HO dư 
thấy thoát ra 0,488 lit H 2 (đktc). Xác định công thức cùa oxit sắt. 

Đáp số: a) Fe 2 0 3 ( 

b)Fe 2 0 3 

38. Dùng khí H 2 để khử hết 50 gam hỗn hợp A gổm dồng (II) oxit và sắt (III) oxit 
chiếm 80% khối lượng. Thể tích khí H 2 cần dùng là: 

a) 29,4 lit b) 9,8 lít 

c) 19,6 lit d) 39,2 lít 

Hãy chọn phương án đúng. 

Đáp số: c 



39. Cho các phương trình phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa 
- khử. 

a) ' 2HjS + S0 2 -» 3 s + 2 H 2 0 

b) COj + H 2 0 + CaCO, -> Ca(HCO,) 2 

c) Zn + H 2 S0 4 - > ZnS0 4 + H 2 t 

d) S0 2 + 2CO —^ 3 s + 2C0 2 

e) Mg + Cơ 2 —MgO + CO 
0 2 KCIO, —£-» 2 KC1 + 30 2 t 

a) a, d, e b) c, d, f 

c) a, d, f d) b, d, e 

Đáp sô: c 

40. Khi nung nóng KCIO, (có chất xúc tác), chất này bị phân hủy tạo thành kali 
clorua và khí oxi 

a) Hãy viết phương ưình phản ứng. 

b) Tính khối lượng kali clorat cán thiết dể sinh ra một lượng oxi đốt cháy 
hết 3.6 gam cacbon. 

Đáp số: 24,4 gam. 

41. Người ta nung 10 tấn canxi cacbonat (đá vôi) CaCO, tạo thành vôi sống CaO vằ 
khí cacbonic. 

a) Tính lượng vổi sổng thu được. 

b) Tính thể tích khí cacbonic sinh ra (đktc). 

Đáp số: a) 5,6 tấn 

b) 2240 000 lit 

42. Một trong những thuốc thử sau có thể dùng để phân biệt dung dịch natri suníãt 
và dung dịch natrí cacbonat. 

a) Dung dịch bari clorua 

b) Dung dịch axit clo hiđric. 

c) Dung dịch chì nitrat 

d) Dung dịch bạc niưat. 

Đáp số: B đúng 


99 



43. Đốt cháy hoàn toàn 126 gám sắt tror^ỉ bình chứa oxi. 

a) Viết phương trình phản ứng 

b) Tính thể tích khí oxi đã tham gia phản ứng trên (đktc) 

c) Tính khối lượng kali clorat cán dùng để khi phân huỷ thì thu được một 
thể tích khí oxi bằng với thể tích khí oxi đã sử dụng ở phản ứng trên 
(đktc). 

Đáp số: b) 33,6 lit 

c) 122,5 gam 

44. Người ta điều chế kẽm oxit ZnO bằng cách dốt bột kẽm trong oxi. 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. Phản ứng điều chế ZnO thuộc loại 
phản ứng nào? 

b) Tính khối lượng oxi cẩn thiết để điều chế được 40,5 gam kẽm oxit? 

c) Muốn có lượng oxi nói trên, phải phân huỷ bao nhiêu gam kali clorat? 

Đáp số: b) 8 gam 

c) 20,42 gam 

45. a) Từ những hóa chất cho sẩn: KMn0 4 , Fe, dung dịch CuS0 4 , dung dịch H 2 S0 4 
loãng, hãy viết các phương trình hóa học dể diều chế các chít theo sơ đồ 
chuyển hóa sau: 

Cu - > CuO - > Cu 

c) Khi điện phân nước thu dược 2 thể tích khí Hj và 1 thể tích khí 0 2 (cùng điều 
kiện nhiệt độ, áp suất). Từ kết quả này em hãy chứng minh công thức hóa . 
học của nước. 

46. Cho các chất nhôm, sắt, oxi, đổng suníat, nước, axit clohidric. Hãy diều chế 
đồng (II) oxit, nhôm clorua (bằng hai phương pháp) và sắt (II) clorua. Viết các 
phương trình phản ứng. 

47. Cho 60,5 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kẽm Zn và sắt Fe tác dụng với dung 
dịch axit clohiđric. Thanh phần phần trăm về khối lượng của sắt chiếm 
46,289% khối lượng hỗn họp. Tính: 

a) Khối lượng mỏi chất trong hỗn hợp. 

b) Thể tích khí H 2 (dktc) sinh ra khi cho hỗrt hợp 2 kim loại trên tác dụng 
với dung dịch axit clohiđric. 

c) Khối lượng cấc muối tạo thành. 

Đáp số: a) 28 gam Fe và 32,5 gam kẽm 

b) 22,4 Iit 

c) m KeC|j = 63,5 gam và m ZnC|j = 68 gam 


100 



48. Trong phòng thí nghiệm người ta dùng co để khử Fe,0 4 và dùng Ỉ I 2 dể khử 
Fe 2 0, ờ nhiệt độ cao. Cho biết 0.1 mol mỗi loại oxit sắt tham gia phản ứng. 

a) Hãy viết phương trình hóa học đã xảy ra 

b) Tính sô' lit C0 2 và H 2 cần dùng cho mỗi phản ứng ở đktc. 

c) Tính số gam sắt thu được ở mỗi phản ứng hoá học. 

Đáp số: b) V co = 8,96 lit; V Hj =6,72 lit 

c) 16,8 gam sắt và 11,2 gam sắt 

49. Có 6 lọ mất nhãn đựng các dung dịch các chất sau: 

HC1,1Ỉ 2 S0 4 . BaCl 2 , NaCl, NaOH, Ba(OH)j 

Hãy chọn một thuốc thử để nhận biết các dung dịch ưên, 

a) Quì tím 

b) Dung dịch phenolphthalein 

c) Dung dịch AgNO, 

d) Tất cả đều sai 

Đáp số: A đúng 

50. Cho biết phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a) Gốc suníat (S0 4 ) hóa trị I 

b) Gốc photphat (P0 4 ) hóa trị II 

c) Gốc nitrat (NOj) hóa trị III 

d) Nhóm hiđroxit (OH) hóa trị I 
Đáp số: Dđúng 

c. HỌC MÀ VUI-VUI MÀ HỌC 

Axit gì? 

1. Axit gì nhận biết 
Bằng quỳ tím đổi màu 
Thêm vào bạc nitrat 
Tạo kết tủa trắng phau 
(HC1) 


101 




2. Axit gì cùng sắt 
Tạo muối sắt hai, ba 

Tuỳ điều kiện dung dịch 
Còn làm sắt ươ ra 

( h 2 so 4 ) 

3. Axit gì làm tan 
Cả kim loại bạc, đồng.. 
Phi kim photpho, than,... 
Dù dung dịch đậm, nhạt 

(HN0 3 ) 

4. Axit gì không bền 
Có tèn không thấy mặt 
Điéu chế muối cho kiém 
Cùng oxit tưcmg tác? 
(H 2 CO0 

5. Axit gì bạn ơi 
Lên men từ rượu nhạt 
Thiếu nó xin đừng mời 
Những món ngon: nem, chả,.. 
( CH,COOH hay giấm ăn) 


102 



Chương 6 


DƯNG DỊCH 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Dung dịch 

1.1 Dung môi, chứ tan, dung dịch 

Dung môi là chất có khả năng khuyếch tán chất khác dể tạo thành dung dịch. 
Ví dụ: nước, xăng... 

Chất tan là chất bị khuyếch tán trong dung môi. 

Ví dụ: đường, muối,... 

=> Định nghĩa: dung dịch là hỗn hợp đổng nhất của dung môi và chất tan. 

1. 2 Dung dịch bão hòa và dung dịch chưa bão hòa 

Dung dịch bão hòa của một chất là dung dịch không thể hòa tan thêm chất 
tan đó. 

Dung dịch chưa bão hòa của một chất là dung dịch có thể hòa tan thêm chất 
tan đó. 

• Muổn chất rắn tan nhanh trong nước ta có thể dùng các biên pháp: khuấy, 
đun nóng dung dịch hoặc nghiền nhỏ chất rắn. 

2. Độ tan của một chất trong dung dịch 

Có chất tan và có chất không tan trong nước. 

Có chất tan nhiều và có chất tan ít ưong nước. 

2.1 Tính tan 

- Bazơ: phần lớn không tan trong nước, trừ NaOH, KOH, Ba(OH) 2 , Ca(OH) 2 

- Axit: hầu hết tan được trong nước, trừ H 2 SiO,. 

- Muối: 

• Tất cả các muối nitrat dẻu tan. 

• Phần lớn các muối clorua và suníat tan dược, trừ AgCl, PbSƠ 4 , BaS0 4 , 
PbCl 2 

• Phần lớn các muối cacbonat không tan, ữừ Na 2 CO„ K 2 CO v 


103 



2.2 Độ tan (ký hiệu S) 

Ớ một nhiệt độ xác định, độ tan của một chất trong nước là sô' gam chất đó 
tan tối đa trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này. 

Ví dụ: ở 20°c 100 gam H 2 0 hòa tan tối đa 35,9 gam muối NaCl. 

Ta có: s N ,c = 35,9g 

Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến dô tan. 

Độ lan của chất rắn phụ thuộc vào nhiệt độ. Khi nhiệt dộ tăng độ tan cùa đa 
sô' chất rẩn tàng lên. 

Độ tan của các chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất. 

Khi tăng nhiệt độ, đô tan của khí giảm. 

Khi tăng áp suất, độ tan của khí tăng. 

3. Nồng độ dung dịch 

3.1 Nồng độ phấn trăm (Ký hiệu c%) 

Nồng độ phần trãm của dung dịch là số gam chất tan có ưong 100 gam dung 

dịch. 


c% = - . 100 % 

^ dung dịch 


Trong đó: m duns dich = m thíl + m dung môi 

c%: nồng độ phần trăm. 
m dlílUin : khối lượng chất tan (gam) 
ĩĩidung dịch* khối lượng dung dịch (gam) 
m dunỊỈ M,: khối lượng dung môi (gam) 

: c% 

: 100% 

100% 

c% 

3.2 Nống độ mol của dung dịch (Ký hiệu C M ) 

Nồng độ mol/1 (hay nồng độ mol) là số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch. 


ỉ* Ta cũng có: m, MlUn = md U „ S dịch x~ 


tttdung dịch — ntchùun > 


104 




C K 


V. 

dung dịch 

Trong đó: C M : nồng độ mol/1 của dung dịch 
I\;hâi lan : số mol chất tan 
v dilng dịch: thể tích dung dịch (lít) 
m,.„ 

—> Ta có: lan = = C M X V dung dịch 

M chíl un 

M,. tó , un : khối lượng mol (= PTL) chất tan (gam). 

y _ n chấl lan 

V dung dịch — _ 

(J M 

3.3 pha chế dung dịch 
Thực hiện hai bước: 

- Tính lượng chất tan và dung môi cần dùng. 

- Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định. 
Lưu ý khi làm bài tập: 

ỉ. Sự chuyển đổi giữa nồng độ phần trăm và nồng độ mol 
■ Công thức chuyển từ nổng độ % sang nồng dô C M . 


c C%J 

M M. 1000 

d là khối lượng riêng của dung dịch g/ml 
M là phân từ khối của chất tan 

Chuyển từ nồng độ mol (M) sang nồng độ %. 

___&_ 

c% =^ C - 1000 
d 



2. Chuyển đổi giữa khối lượng dung dịch và thể tích dung dịch. 

• Thể tích của chất rắn và chất lòng: F = — 

Trong đó d là khối lượng riêng: díg/cm 1 ) có m (g) và V (cm 3 ) hay ml. 
d(kg/dm J ) có m (kg) và V (dm 1 ) hay lit. 


105 





3. Pha trộn dung dịch 
a) Phương pháp đường chéo 

Khi pha trộn 2 dung dịch có cùng loại nồng độ ( C M hay c%), cùng loại 
chật tan thì có thể dùng phương pháp đường chéo. 


• Trộn rr»i gam dung dịch có nổng độ C|% với m 2 gam dung dịch có nồng độ 
Ci% thì thu đưcế dung dịch mới có nồng độ c%. 


IK1| gam dung dịch C| 


c 


m 2 gam dung dịch Q, 


1Q - cl 


m t _ \c 2 -c\ 
m 2 ~ |c, -cj 


• Trộn V, ml dung dịch có nồng độ c, mol với V 2 ml dung dịch có nồng độ 
Cj mol thì thu được dung dịch mới có nồng độ c mol và giả sử có thể tích V|+V 2 
ml: 


Vị ml dung dịch c, I Q - cl 

c \ /Lyì-JệiiẠ 
/ \ V, |C,-C| 

v 2 ml dung dịch Q I c, - ch* 

• Sơ dổ đường chéo còn có thể áp dụng trong việc tính khối lượng riêng D 


V, lit dung dịch D, 


I D 2 - Di/ 


IA--PỊ 

\D,-D\ 


V, lii dung địch D, I D, - Dl * 

(vói giả thiết V = V, + Vi ) 

b) Dùng phương trình pha ưộn: m,c, + m 2 C 2 = (m, + m 2 ).c 
Trong đó: 

m, và m 2 là số gam dung dịch thứ nhất và dung dịch thứ hai. 

C| và Q là nồng độ % dung dịch thứ nhất và dung dịch thứ hai. 
c là nồng độ dung dịch mới tạo thành sau khi pha trộn 
=> m,(C,-Q =m 2 (C-C 2 ) 

c, > c > Q 


106 



_ m. c-c 2 

Từ phương trình trên ta rút ra: — = —— 

Khi pha trộn dung dịch, cần chú ý: 

• Có xảy ra phản ứng giữa các chất tan hoặc giữa chất tan với dung môi hay 
không? Nếu có cẩn phân biệt chất đem hòa tan với chất tan. 

Ví dụ: cho Na 2 0 hay so, hòa tan vào nước, ta có các phương trinh sau: 

Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH 

SO, + H z O -> h 2 so 4 

• Khi chất tan phản ứng với dung môi, phải tính nồng độ của sản phẩm chứ 
không phải tính nồng độ của chất tan đó. 

Ví dụ: cần thêm bao nhiêu gam so, vào 100 gam dung dịch H 2 S0 4 10% 
dể đuợc dung dịch H 2 S0 4 20%. 

Hướng dẫn cách giải: gọi số X là sô' mol so, cho thêm vào 

Phương trình: SO 3 + H 2 0 -» H 2 S0 4 

X moi X mol 


m HiSO tạo thành là 98x; m SOj cho thêm vào là 80x 


c% dung dịch mới: 


10 + 98X 20 
80x +100 “ 100 


Giải ra ta có X = -ị-^mol => m SOj thêm vào 9,756 gam 

Cũng có thể giải theo phương trình pha trộn như dã nêu ở trên. 

4. Tính nồng độ các chất trong trường hợp các chất tan có phản ứng với nhau. 

a) Viết phương.trình phản ứng hóa học xảy ra để biết chất tạo thành sau phản 
ứng. 

b) Tính số mol (hoặc khối lượng) của các chất sau phản ứng. 

c) Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch sau phản ứng. 

Cách tính khối lượng sau phản ứng: 

• Nếu chất tạo thành không có chất bay hơi hoặc kết tủa 

tn ikl MU phán úng = ^-tUcác ch* tham gia 

Nếu chất tạo thành có chất bay hơi hay kết tủa 

tn ild sau phán ứng ~ chíl Iham gia nr khí 

tn ikl sau phán ứng ~ £m c j c chái Iham gia " tn kí, lũa 
hoặc : m uu cac phin ứng = Im cfc chái tham gia - m kí , nia - m khí 


107 



Chú ý: trường hợp có 2 chất tham gia phản ứng, đều cho biết sô' moi (hoặc 
khối lượng) của 2 chất, thì lưu ý có thể có một chất dư. Khi dó tính sổ' moi 
(hoậc khối lượng) chất tạo thành phải tính theo lượng chất không dư. 

d) Nếu đầu bài yêu cầu tính nồng độ phần trăm các chất sau phản ứng, nên 
tính khối lượng chất trong phản ứng theo sô' mol, sau dó từ số mol qui ra khối 
lượng để tính nồng dộ phần trăm. 

5. Sự chuyển từ độ tan sang nồng độ phân trăm vù ngược lại 

• Chuyển từ độ tan sang nồng độ phần trăm: dựa vào định nghĩa độ tan, từ đó 
tính khối lượng dung dịch suy ra số gam chất tan trong 100 gam dung dịch. 

•-Chuyển từ nồng độ phần trăm sang dộ tan: từ định nghĩa nồng dộ phần 
trâm, suy ra khối lượng nước, khối lượng chất tan, từ đó tính 100 gam nước chứa 
bao nhiêu gam chất tan. 

Biểu thức li£n hệ giữa độ tan (S) và nồng độ phần trăm của chất tan trong 
dung dịch bão hòa: 

c% = _ s — X 100 % 

100 +s 

6. Bài toán về khối lượng cliđt kết tinh 

Khối lượng chất kết tinh chỉ tính khi chất tan dã vượt quá dộ bão hòa của 
dung dịch 

7. Khi gập dạng bài toán làm bay hơi c gam nước từ dung dịch có nồng độ 
a% được dung dịch mới có nồng độ b%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch 
ban dầu (biết b% > a%). 

Gặp dạng bài toán này ta nên giải như sau: 

- Giả sử khối lượng cùa dung dịch ban đầu là m gam. 

- Lập dược phương trình khối lượng chất tan trước và sau phản ứng theố m, c, 
a, b. 

+ Trước phản ứng: ~ Ỵ ~~ 

+ Sau phản ứng: sl 

- Do chỉ có nước bay hơi còn khối lượng chất tan không thay dổi 

Ta có phương trình: 

, , axm b(m-c) 

. Khối lượng chất tan: = —rrr— 

100 100 

Ị)C 

Từ phương trình trên ta có: m = --(gam) 

b-a 


108 



B. CÂU HỞI VÀ BÀI TẬP 


1. Hoà tan 25.5 gam NaCl vào 80 gam nước ở 20"c được dung dịch A. Hỏi dung 
dịch A đã bão hòa hay chưa? Biết độ tan của NaCl ờ 20"c là 38 gam. 

Giải 

Độ tan cúa NaCI ở 20°c là 38 gam, nghĩa là: 100 gam H 2 0 hòa tan được 38 
gam NaCl. 

38 

Suy ra với 80 gam HjO sẽ hòa tan được: Ỳoo 80 = 30 ’ 4 8 NaCI 

Vì 25,5 gam < 30,4 gam do vậy nên dung dịch A chưa bão hòa, phải cần 
thêm 30,4 - 25,5 = 4,9 gam NaCl mới được dung dịch bão hòa. 

2. Hãy điển những từ hay những cụm từ thích hợp như độ tan; dung dịch bão hòa; 
dung dịch chưa bão hòa; chất tan; nhiêt độ; áp suất vào những chỏ trỗng dưới 
đây: 

a) Dung dịch.là dung dịch có thể hòa tan thêm.chất 

tan ở nhiệt độ xác định. Dung dịch..là dung dịch không 

thể hòa tan thêm ..ở nhiệt độ xác định. 

b) Ở nhiệt dộ xác định, số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành 

.được gọi là.....của chất. 

c) Yếu tố ảnh hường dến độ tan của đa số chất rắn lằ ... độ tan của 

chất khí trong nước sẽ tãng lên nếu ta.và tãng. 

Giải 

a) Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thèm chất tan ở nhiệt 
độ xác dịnh. Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm 
chất tan ở nhiệt độ xác định. 

b) ở nhiệt dộ xác định, số gam chất dó hòa tan trong 100 gam nước dể tạo 
thành du ne dich bão hòa được gọi là dô tan của chất. 

c) Yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của đa sô' chất rắn là nhiêt đô . độ tan của 
chất khí trong nước sẽ tâng lên nếu tữ. eidm nhièt đô. và tăng áp suất . 

3. a) Hòa tan 24,4 gam BaCl,.xH : 0 vào 175,6 gam H 2 0 thu được dung dịch 

10,4%. Tính X. 

b) Cò cạn từ từ 200 ml dung dịch CuSƠ 4 0,2M thu được 10 gam tinh thể 
CuSÕj. yHjO. Tính y 

Giải 

a) Dung dịch thu dược là dung dịch BaCI 2 . Khối lượng của muối BaCI 2 là: 


109 












m BaClj = (24,4 +175,6)* ^ = 20,8 (gam) 

Số moi của muối BaCI 2 là: 

"BaC, = n B»CI,.xH 2 0 = 20 > 8 : 208 = M < mo1 ) 

TừBaCl 2 .xH 2 0 -> n Hj0 = 0,lx = 24,4 t ~ 20 ? - = 0,2 ->X = 2 

Công thức của muối ngậm nước là BaCI 2 .2 H 2 0 
b) Sô mol CuSƠ 4 là: n CuS o 4 = 0,2.0,2 = 0,04 mol 

Uầ-íỉ Íl4x 160 

Từ CuS0 4 .yH 2 0 -> n Hj0 = 0,04y = — = 0,2 -> y = 5 

Công thức của muối ngậm nước là CuS0 4 . 5H 2 0 

4. Khi làm lạnh 600 gam dung dịch bão hòa NaCl từ 90"c xuống 10"C thì có bao 
nhiêu gam muối NaCl tách ra. Biết rằng độ tan của NaCl ở 90°c là 50 gam và ờ 
10°C la 35 gam. 

Giải 

• Độ tan của NaCI ở 90°c là 50 g có nghĩa là: cứ 100 gam H 2 0 hòa tan 50 
gam NaCI tạo ra 150 gam dung dịch bào hòa. 

50 

Vậy trong 600 gam dung dịch bão hòa thì có x 600 = 200 gam NaCl 

Sô' gam nước có trong 600 gam dung dịch băo hòa là: 

600 - 200 = 400 (g) 

• Độ tan của NaCI ở 10 # c là 35g có nghĩa là: cứ 100 gam H 2 0 hòa tan 35 
gam NaCi tạo ra 135 gam dung dịch bâo hòa. 

Vậy 400 gam HjO chỉ hòa tan tối đa là: = Ì40 (gam) NaCI. 

Vậy lượng NaCI bị tấch ra khỏi dung dịch khi làm lạnh là: 

200 -140 = 60 (gam) 

5. Một dung dịch có chứa 26,5 gam NaCl trong 75 gam H 2 0 ở 20°c. Hãy xác định 
lượng dung dịch NaCl nói trên là bão hòa hay chưa bão hòa? Biết rằng độ tan của 
NaCl trong nước ở 20"c là 36 gam. 


H0 



Giải 

Độ tan của NaCl trong nước ở 20°c là 36 gam có nghĩa là: cứ 100 gam H 2 0 
hòa tan 36 gam NaCl tạo ra 136 gam dung dịch. 

Vậy 75 gam H 2 0 ở 20°c hòa tan sô' gam NaCl là: X 36 = 27 (gam) 

So vói đề bài cho thì 27 > 26,5. Do vậy dung dịch này chưa bâo hòa. Cần 
pliài thèm 27 - 26,5 = 0,5 (gam) NaCI thì mới bão hòa ở 20°c. 

6. Hòa tan 7,18 gam muối NaCl vào 20 gam nước ở 20°c thì được dung dịch bão 
hòa. Độ tan của NaCl ở nhiệt độ dó là : 

a) 35 gam b)35,9gam c) 53,85 gam d)71,8gam 

Hãy chọn phương án đúng. 

Giải 

Cứ 7,18 gam muối NaCI thì hòa tan 20 gam H 2 0 ở 20°c. 

Vậy độ tan của NaCI ở nhiệt độ đó là: X100 = 35,9 (gam) 

Phưưng án B là dúng. 

7. Cho 18,6 gam Na 2 ơ vào nước dược 0,5 lít dung dịch A. 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính nồng độ moựl của dung dịch A. 

b) Tính thể tích dung dịch H 2 S0 4 20% (d =1,14 g/ml) cần để trung hòa dung 

dịch A. <• 

c) Tính nồng độ mol/1 của dung dịch thu được sau khi trung hòa. 

Giải 

a) Số moi của Na 2 0 là: n Nuj() = = 0,3 (mol) 

Phương trình phản ứng: Na 2 ơ + H 2 Ơ - y 2 NaOH 

Theo phương trình phản ứng: 2n Na , 0 = n Na0H = 2x0,3 =,0,6 (mol) 

Dung dịch A là dung dịch NaOH có nồng độ moị/l là: 

C M =M = 1,2M 
M 0,5 

b) Phản ứng trung hòa: 2NaOH + H 2 S() 4 - > Na 2 S0 4 * + 2 H,0 

Theo bài ra thì: 0,6 mol -> 0.3 mol -> 0.3 mol 

Sô gam chất tan H 2 S0 4 là: 0,3 x98 =29,4 (gam) 


111 



29.4 X 100 

Sô gam dung dịch H 2 S0 4 là: * - = 147 (gam) 


Thể tích dung dịch H 2 S0 4 cần dùng là: = 128,94 (ml) 

1,14 


0 V dung dịch ~ 0,5 + 0,1289 = 0,6289 (lít) 

Sau khi trung hòa dung dịch thu dược là Na 2 S0 4 có nồng dộ mol/l là: 


C M 


0,3 

0,6289 


= 0,477M 


8 . a) Hòa tan 4 gam NaCl trong 80 gam HjO. Tính nồng độ phẩn trăm cùa 
dung dịch. 

b) Chuyển sang nồng độ phần trăm dung dịch NaOH 2M có khối lượng 
riêng d = 1,08 g/ml. 

c) Cđn bao nhiêu gam NaOH để pha chế dược 3 lít dung dịch NaOH 10%. Biết 
khối lượng riêng của dụng dịch là 1,115 g/ml. 

Giải 


a) Số gam dung dịch là: 2 + 80 = 82 gam 

Nồng độ % của dung dịch NaCI là: c% = ^X100% = 4,76%. 

b) áp dụng công thức tính: m = V X d 

Khối lưựng của 1 lit dung dịch NaOH 2M (d = 1,08 g/ml) là: 

1000 X 1,08 = 1080 (gam) 

Sô gam chất tan NaOH là: 2 X 40 = 80 (gam) 

Nồng độ %: c% = -^-x 100 % = 7,4% 

1080 

MxC.. 40x2^ 

Hoạc áp dụng biểu thức: c% = = -~—r = 7,4% 

10 X D 10x1,08 

c) Sô' gam dung dịch NaOH cần để pha chế là: 

m = 3000 X 1,115 = 3345 (gam) 

Sô gam NaOH cần dùng là: ^ X 3345 = 334,5 (gam) 

9. Trong phòng thí nghiệm ciỊ - .ÍC lọ đựng dung dịch NaCl, H2SO4 và NaOH có 
cùng nồng độ là 0,5M. 



a) Lấy mỗi thứ một ít ờ 3 dung dịch trên cho vào 3 ống nghiệm riéng biệt. Hỏi 
phải lấy như thế nào để có sô' mol chất tan có trong mỗi ống nghiệm là như 
nhau. 

b) Nếu thể tích dung dịch có trong mỗi ống nghiệm là 5 ml. Hãy tính số gam 
chất tan có trong mỗi ống nghiệm. 

Giải 

a) Phải lấy như thế nào để có số nỉol chất là bầng nhau. 

c X V 

Dựa vào công thức tính: n = — 

■ 1000 


Biết C M = 0,5 M. Muốn có số mol bằng nhau thì V cũng phải bằng nhau. 
Do vậy muốn có số moi chất tan trong mỗi ống nghiệm bằng nhau thì ta 
phải lấy thể tích các dung dịch là như nhau để cho vào từng ống 
nghiệm. 

b) Khối lượng chất tan có trong mỗi ống nghiệm: 

Số mol chất tan có trong dung dịch của mỗi ống nghiệm là: 


1000 1000 


= 0,0025 (mol) 


Khối lượng các chất là: 


m NaC | = 0,0025 x 58,5 = 0,1463 (gam) 
m NaOH = 0,0025 x40 =0,10(gam) 


m HS0 = °»®®25 X 98 = 0,245 (gam) 

10. Dung dịch H 2 S0 4 có nồng độ 0,2 M (dung dịch A). Dung dịch H 2 S0 4 có nồng 
độ o 75M (dung dịch B) 

a) Nếu trộn A và B theo tỷ lộ thể tích V A : V B = 2:3 được dung dịch c. Hãy 
xác dịnh nồng độ moi của dung dịch c. 

b) Phải trộn A và B theo tỷ lệ nào về thể tích để dược dung dịch H 2 S0 4 có nồng 
độ 0,3 M. 

Giải 

a) Nồng độ mol của dung dịch c 

Từ V A : V B = 2 : 3 => V A = 2V V B = 3V 

- Số moi của H 2 S0 4 có trong 2V dung địch A là: 

n H.SO = = 0,0004V (mol) 

HíSO ‘ 1000 

- Số mol của H 2 S0 4 có trong 3V dung dịch B là: 


113 



'HjS0 4 


0.5 X 3V 

. = ~~r~ = 0,0015V (moi) 

4 1000 

- Nồng độ moi của dung dịch H 2 S0 4 sau khi pha trộn: 

= 1011(1(0,IKI(l4.(>’o015)V _ 0 8 mo|/1 
M (2 + 3)V 

b) Pha chế dung dịch H 2 S0 4 0,3 M 

Gọi X mi là thể tích của dungd dịch A và y ml là thể tích của dung dịch B 
phải lấy để có dung dịch H 2 SƠ 4 0,3 mol/l. 

- Sổ mol H 2 S0 4 có trong X ml dung dịch A là: 

n H SO = ^ặ = 0,0002x (mol) 

HíSO ‘ 1000 

- Số mol H 2 S0 4 có trong y ml dung dịch B là: 

n H .so. = = 0,0005y (mol) 

- 4 1000 

- Từ công thức tính nồng dộ mol, ta có: 

„ 1000(0,0002x + 0,0005y) n , 

C M -__ - 0*3 

x + y 

Giải ra ta được kết quả: X = 2 y 
Nếu y = 1 thì X = 2. 

Kết luận: ta phải trộn 2 thể tích dung dịch A với 1 thể tích dung dịch B , 
ta sẽ được dung dịch H 2 SƠ 4 có nồng độ 0,3 mol/l 

11. Dung dịch là: 

a) Hỗn hợp gồm dung môi và chất tan 

b) Hợp chít gồm dung môi và chất tan 

c) Hỗn hợp đồng nhất gồm nước và chất tan 

d) Hỗn hợp đồng nhất gồm dung môi và chất tan 
Hãy chọn phương án đúng. 

Đáp số: D đúng 

12. Đồng sunfat tan vào trong nước tạo thành dung dịch có màu xấnh lo, màu xanh 
càng đậm nếu nổng dộ dung dịch càng cao. Có 4 dung dịch được pha chế như 
sau (thể tích dung dịch được coi là bằng thể tích nước). 

a) Dung dịch 1: 100 ml H 2 Q và 2.4 gam CuS0 4 

b) Dung dịch 2: 300 ml H 2 0 và 6,4 gam CuS0 4 


114 



c) Dung dịch 3: 200 ml H 2 0 và 3,2 gam CuS0 4 

d) Dung dịch 4: 400 ml H 2 0 và 8,0 gam CuSƠ 4 

Hỏi dung dịch nào có màu xanh đậm nhất? 

a) Dung dịch 1 b) Dung dịch 2 

c) Dung dịch 3 d) Dung dịch 4 

Giải 

Xét tỷ lệ giữa CuSƠ 4 và HjO trong dung dịch là: 

2,4 6,4 8,0 ^ 3,2 

100 > 300 > 400 > 200 


Do vậy A dúng. 

13. Hoà tan 5,72 gam Na 2 CO 3 .10 H 2 0 (sôda tinh thể) vào 44,28 ml nước. Nổng 
dộ phần trăm của dung dịch thu được là: 

a) 4,24% b) 5,24% c) 6,5% d) 5% 

Hãy giải thích sự lựa chọn. 

Giải 


Msó la = 286 (gam) 


Tro Ìg 286 gam sôđa thì có 106 gam Na 2 CO v 
Vậy trong 5,72 gam sôđa tinh thể có X gam Na 2 COj 


5,72x106 * ,_, 

=> X = -— = 2,12 (gam) 


Coi 44,28 ml HịO có khối lượng là 44,28 gam. 

Khi dó khôi lượng dung dịch sẽ là: 44,28 + 5,72 = 50 (gam) 
và trong 50 gam dung dịch có 2,12 gam chất tan 

Vậy 100 gam dung dịch có X 2,12 = 4,24 (gam) 


C%(Na,COj) —4,24% 

14. Hòa tan 25 gam CaCl 2 .6H 2 0 trong 300 ml H 2 0. Dung dịch có D là 1.08 g/ml 
a) Nồng độ phần trâm của dung dịch CaCl 2 là: 

a) 4% b) 3,8% c) 3,9% d) Tất cả đéu sai I 


115 



đ) 0,45 M 


b) Nồng độ raol của dung dịch CaCl 2 là: 

a) 0,37 M b) 0,38 M c) 0,39 M 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Giải 

a) Khối lượng của CaCl 2 .6H 2 0 là: 111 + 108 =219(gam) 

Gọi X là sỏ' gam CaCl 2 trong 25 gam CaCI 2 .6H 2 0 

Ta có: ^ X = 12,7 (gam) 

Coi khối lượng 300 ml H z O tương ứng là 300 gam H,() (D của nước = 
ỉ) thì khối lượng của cả dung dịch là: 300 g + 25 g = 325 g. 

C% ( c»ci J )=~ x 100% = 3,9% => câu c đúng 


b) n CaC | i 


12,7 
111 ’ 


C M . 

M c»cụ 


12,7x1000 

111x300 


= 0,38 M 


=> Cảu B dúng. 

15. a) Phải lấy bao nhiêủ ml dung dịch H 2 S0 4 96% (D = 1,84 g/ml) để trong đó có 
2,45 gam H 2 S0 4 ? 

b) Oxi hóa hoàn toàn 5,6 lit khí S0 2 (đktc) vào trong 57,2 ml dung dịch H 2 S0 4 
60% (D =1,5 g/ml). Tính nồng độ % cùa dung dịch axit thu dược. 

Giải 


a) Cứ 100 gam dung dịch axit H 2 S0 4 có 96 gam H 2 S0 4 
Vậy X gam dung dịch axit H 2 SƠ 4 có 2,45 gam H 2 SƠ 4 . 

=> X = ~ X 2,45 = 2,552 (gam) 


Thể tích dung dịch cần phải lấy: ~~T- = 1,378 ml 
1,84 

b) n m = -ệ~- = 0,25 moi 
- 22,4 


Ta có phương trình phản úmg: 2S0 2 + 0 2 

Tỳ lệ: 2 

0,25 

m so, = 0,25 X 80 = 20 (gam) 


—2 SO., 
2 

0,25 


116 



Khói luụng dung dịch axit ban đầu là: 57,2 X 1,5 = 85,8 (gam). 

Trong 85,8 gam dung dịch có X 85,8 = 51,48 (gam) H 2 S0 4 

S0 3 + H 2 o -» H 2 so 4 

Tỷ lệ: 1 moi 1 moi 

0,25 mol 0,25 mol 

m HSOj = 0,25 X 98 = 24,5 (gam) 

"**-*<**«« phin Ún* =20 +85,8 = 105,8 (gam) 

C% hjìo - 5 -^jj 4 ' 5 x 1(M)% = 71,8% 

-• 105,8 

16. Từ dung dịch NaCl 1 mol/l, hãy trình bày cách pha chế 250 ml dung dịch 

NaQ 0JL moi/!. 

Giải 

Cách pha chế 250 ml dung dịch NaCI 0,2 mol/l: 

- Tính toán: 

+ Tim số moi NaCI có trong dung dịch cần pha chế: 

^'Tấr' 0 ' 05 "’ 0 ' 

+ Tìm thể tích dung dịch NaCI 1 mol/l trong dó có hòa tan 0,05 mol 
NaCl. 

„ 0,5 X 1000 

V* = — - -= 50 ml 

- Phẩn pha ché : 

+ Đong lấy 50 ml dung dịch NaCI ỉ mol/l cho vào bình tam giác. 

+ Thêm dần dần nước cất vào bình cho đủ 250 ml. Lác đều. ta đưực 
250 ml dung dịch NaCI 0,2 mol/l cẩn pha chế. 

17. a) Dung dịch là gì? Em hãy kể vài loại dung môi mà em thường gặp. Cho ví 

dụ vi chất tan và chất rắn, chất lỏng, chất khí. 
b) Độ tan cùa một chất là gì? Độ tan phụ thuộc vào yếu tố nào? Thế nào là 
dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa? 

18. Tính khối luọng muối natri clorua có thể tan trong 830 gam nước ờ 25“c Biết 
rằng ờ nhiệt dộ này dộ tan của NaCI là 36,2 gam. 

Đáp số: 300,46 gam 


[17 



Chương 4: OXI - KHÔNG KHÍ..57 

A. KIẾN THÚC Cơ BẢN.....57 

1. Tính chất của oxi.57 

2. Sự oxi hóa - phản ứng hóa hợp ứng dụng cùa oxi...58 

3. Oxit.1........ 58 

4. Điều chế khí oxi - phản ứng phân hủy.;.60 

5. Không khí - sự cháy.......60 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP.....61 

c. VUI ĐỂ HỌC ..........78 

Chương 5: HIĐRO - NƯỚC....1.79 

A. KIẾN THÚC Cơ BẢN...79 

1. Tính chất - ứng dụng cùa Hiđro.79 

2. Phản ứng oxi hóa khử.80 

3. Điếu chế hiđro - phản ứng thế.81 

4. Nước.81 

5. Axit - Bazơ - Muối.82 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP..'... 85 

C. HỌC MÀ VUI - VUI MÀ HỌC....101 

Chương 6: DUNG DỊCH........:.103 

A. KIẾN THÚC Cơ BẢN...103 

1. Dung dịch..:...103 

2. Độ tan của chất ưong dung dịch....103 

3. Nổng độ dung dịch.........104 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP :.....109 

c. VUI ĐỂ HỌC......124 


128 


















